TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 
BỘ MÔN RĂNG HÀM MẶT 


BAI GIANG 

RĂNG HÀM MẶT 



NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 




TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

BỘ MÔN RĂNG HÀM MẶT 


(Sà/ giảng, 

RĂNG HÀM MẬT 

Đào tạo bác sĩ giai đoạn II 

(Tái bản lần thứ tư) 


NHÀ XUẤT BÀN Y HỌC 
HÀ NỘI - 2006 



LỜI NÓI ĐẨU 


Nhằm đáp ứng công cuộc cải cách giáo dục đại học, đào tạo theo học trình 
(crédit), bộ môn Ràng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội soạn tập bài giảng này đê giảng 
cho sinh viên y đi luân khoa răng hàm mặt. 

Mục tiêu trung gian là: 

1. Phổ biến, giáo đục sức khoẻ răng miệng cho cộng đồng. 

2. Chẩn đoán, xử trí ban đầu các cấp cứu hay gặp trong RHM. 

3. Chẩn đoán định hướng hai bệnh phổ biến nhất trong RHM là sâu rảng 
và viêm quanh răng. 

4. Phát hiện sâm và gửi đi chuyên khoa các bệnh ung thư miệng. 

5. Chẩn đoán và xử trí ban đầu các chấn thương RHM và tai biến do nhổ răng. 

Ngoài bài giới thiệu sơ lược về môn RHM, tập bài giảng có 13 bài, giảng lý 
thuyết trong 18 tiết, bao gồm các vấn đề thông thường và cơ bản nhất của RHM. 

Tập bải giảng này cũng hữu ích cho các y bác sĩ đang hành nghề y để tham 

khảo. 

Trình tự soạn bài theo kiểu mới, ba phần là bắt buộc: mục tiêu chuyên 
biệt của bài, nội dung chính và test đánh giá. Các phần không bắt buộc có thê 
có trong bài là: từ khoá, phương pháp giảng và học, danh mục tham khảo, ghi 
chú ngoại ngữ. 

Chung tôi hy vọng rằng tập bài giảng sẽ được in sẵn, mỗi khi sinh viên đi 
luân khoa RHM đã có trước tập sách để chuẩn bi bài trước. Khi đến lớp có thì giò 
nghe giảng kỷ hơn và trao đổi đặt câu hỏi với thầy. 

Chác chắn các bài giảng còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất cảm ơn các đồng 
nghiệp đóng góp ý kiến để lần sau khi tái bản chúng tôi sè hoàn thiện tập bài hơn. 


Thay mặt cảc tác giả 
PGS. TS> MAI ĐÌNH HƯNG 



MỤC LỤC 

Trang 

Lời nói dầu 3 

Giói thiệu sớ lược môn rảng hàm mặt 7 

PGS. TS. Mai Đình Hưng 

Bệnh sâu răng 8 

PGS. TS. Mai Đình Hưng 

Bệnh lý tuỷ răng 14 

BSCKII. Phạm Thị Tuyết Nga 

Viêm quanh cuống răng 19 

BSCKII. Phạm Thị Tuyết Nga 

Bệnh học quanh răng 23 

PGS. TS. Đỗ Quang Trung 

Chỉ định và chống chỉ định, nhổ răng - tai biến thường gặp do nhổ răng 36 

ThS. Trần Ngọc Thành 

Liên quan giữa răng miệng và toàn thân 46 

ThS. Trần Ngọc Thành 

Cấp cứu răng miệng hay gặp 50 

PGS. TS. Mai Đình Hưng 

Dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt 55 

PGS. TS. Mai Đinh Hưng 

Các khối u lành tính hay gặp ỏ vùng miệng - mặt 60 

BSCK1I. Trần Minh Thịnh 

Ung thư niêm mạc miệng 65 

BSCKI. Trần Minh Thịnh 

Chân thương vùng hàm mặt 73 

ThS. Lê Văn Sơn 

Viêm nhiễm thông thường vùng hàm mặt 78 

ThS. Lê Văn Sơn 

Chăm sóc răng miệng ban đẩu 83 

BSCKII. Nguyễn Ngọc Diễm 


5 



GIỚI THIỆU Sơ LUỤC MỒN RẪNG hám mặt 


Môn răng hàm mặt là môn học về rãng miện (denistry, stomatology) và các 
bệnh học hàm mặt (maxillo facial surgery pathology). 

Trên thế giới môn răng miện từ lâu đã là một ngành riêng biệt, có bệnh viện 
và trường đại học riêng bơi vì bệnh rãng và miệng rât phổ biến. 

Điều tra cở bản toàn qưôc nâm 1991 ỏ lứa tuổi 12, miền Bắc 43%, miền Nam 
76% trẻ sâu rảng vì phòng bệnh yếu kém, trẻ càng lớn càng răng sâu nhiều; ỏ lứa 
tuổi 15. hai tỷ lệ trên là 47% và 82%. 

Ở Thái Lan (1994) cứ 1 bác sì nha khoa phục vụ cho 13.000 dân, ố Nhật 1 
bác sĩ nha khoa cho 2.000 dân, ỏ Việt Nam 1 bác sĩ nha khoa cho 56.000 dân, Cả 
nước ta hiện nay (1995) chỉ có khoa RHM thành phố Hồ Chí Minh là lớn nhất, 
hoạt động tương đôi độc lập, đào tạo hàng năm khoảng 100 bác sĩ nha khoa và Bộ 
môn RHM Hà Nội (thuộc Đại học y) đào tạo hàng năm khoảng 20 * 30 bác sĩ nha 
khoa. Năm 1994 ỏ Nhật có 29 đại học Nha khoa. 

2600 năm trước công nguyên, ở Ai Cập trong cuốn sách "Sono" (thầy thuôc) 
Hczyre được coi là thầy thuồc nha khoa đầu tiên vì đã mô tả nhổ ràng. 

Năm 659 sau công nguyên vào đòi Tần ở Trung Quôc, trong cuôn sách 
"Yang" (thầy thuôc) đả sử dụng bột nhão bạc (pâte argentée) do Kung nghĩ ra để 
trám ràng sâu. về rãng giả thì năm 1564 Ambroise Paré (Pháp) được coi là ngưòi 
cha của phẫu thuật nhổ răng và làm răng hàm giả. 

Môn nha khoa ở Việt Nam (theo Tây y) được mơ ra nầm 1939 ở Bệnh viện 
Phủ Doãn cũ (Việt Đức bây giờ) một bộ phận đào tạo nha sĩ thuộc Trưòng y Đông 
Dương. 

Ngoài các bệnh thông thương khác, mon răng miệng hay nha khoa phải 
đương đầu với hai bệnh phổ biến là sâu răng (dental caries) và viêm mô nha chu 
(pcriodontotitis). ơ nưỏc ta trong nhừng năm tới do đời sông đươc nâng cao, nhân 
dân sử dụng nhiểu đường, nước ngọt mà sự phòng bệnh chưa tốt sẽ làm tăng tỷ lệ 
sâu rảng. 

ơ các nước phát triển từ trước nãm 1960 ngành nha khoa tập trung vào 
chữa và phục hồi răng sâu, công việc tôn kém mà ít kết qu.ả cho cộng đồng. Sau đó 
và hiện nay họ tập trung vào phòng bệnh, kết quả là trong 20 năm trỏ lại đây tỷ 
lộ sâu ràng ờ các nước Bắc Âu, Anh v.v... đà giảm xuống hơn một nửa, ỏ Đan 
Mạch người ta tiên lượng sau nám 2000 sẽ có lóp thanh niên không có rãng sâu. 

ở nước ta hiện nay phòng bệnh răng miệng là công tác trọng tâm của môn 
RHM, trong đó tập trung vào trẻ em bằng các hệ thông nha khoa học đường. 

Hy vọng rằng trong thời gian tới với kế hoạch thành lập hai trưòng ráng đầu 
tiên ơ thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội sẽ giúp đào tạo đủ số bác sĩ nha 
khoa đê có thế đáp ứng kịp thòi với yêu cầu của cộng đồng. 


7 



BỆNH SÂU RÂNG 


I. MỤC TỈẺU 

1. Vẽ được sơ đồ căn nguyên bệnh sâu răng (White circle). 

2. Chẩn đoán được vết trắng (VVhite spot lesion) là thương tổn sớm của sâu 
răng và xử trí. 

3. Chẩn đoán được 5 loại lỗ sâu theo Black để gửi đi hàn. 

4. Giảng được cho cộng đồng về 5 nội dung chính trong công tác phòng bệnh 
sâu ràng. 

II. NỘI DUNG 

1. Căn nguyên bệnh sâu răng 

Vài năm gần đây khoa học đạt nhiều tiến bộ giải thích bệnh căn sâu răng 
(SR) do đó các nước phát triển như ức, Bắc Âu, Mỹ đã giầm được tỷ lệ người mắc 
SR còn khoảng 1/2. Thí dụ: nàm 1994, chỉ sô sâu mất trám ở trẻ 12 tuổi ở Ưc là 
1,5,0 Mỹ là 1,3. Cũng ở hai nước này trước năm 1980 chỉ sô' này là trên 3. 

Trước nảm 1970 giải thích bệnh căn SR, ngưòi ta chứ ý nhiều đến chất 
đường và vi khuẩn Streptococcus mutans nên việc phòng bệnh SR tập trung vào 
chế độ ăn hạn chế đường, tiến hành vệ sinh kỹ răng miệng. Người ta giải thích SR 
bàng sơ đồ Key - kết quả phòng bệnh SR hạn chế. 0 thời kỳ này ngươi ta còn quan 
niệm SR là một thương tổn không thể hồi phục và áp dụng kỹ thuật khoan rộng 
để phòng tái phát của Black (1976 còn dạy ơ úc). 

Sau năm 1975 ngưòi ta làm sáng tỏ hơn căn nguyên bệnh SR và giải thích 
bằng sơ đồ White thay thê một vòng tròn của sơ đổ Key (chất đường) bằng vòng 
tròn chết nền (substrate) nhân mạnh vai trò nước miếng (chất trung hoà - buffers) 
và pH của dòng chảy môi trường xung quanh răng. Người ta cũng thấy rõ hơn tác 
dụng của ílour khi gặp apatit thường của răng kết hợp thành fluorid apatit rắn 
chắc chông được sự phân huy tạo thành thương tổn SR. Do đó trong khoảng 20 
nảm gần đây có sự đảo ngược về tình trạng SR ơ hai nhóm quôc gia. 

Những nước nghèo không được Êlour hoá nước uống, thiếu sự giáo dục nha 
khoa, chế độ àn đương không đúng nên SR phát triển ngày càng tăng. 

Trái lại ỏ các nưóc sản xuất kỹ nghệ cao, nhà nước coi chương trình íluor hoá 
nước uống, thuôc chải rảng, giáo dục nha khoa là quổc sách nên bệnh SR giảm 
nhiều (còn khoảng 50%). Thí dụ: ỏ Đan Mạch 1994, chỉ sô' sâu mất trám (SMT) 
tuối 12 là 1,2, trên 50% trẻ em trong miệng không có răng sâu. 

ơ Uc cũng vậy - 50% thì giờ của bác sĩ răng miệng là làm công tác phòng bệnh. 


8 




Sơ dố. Cãn nguyên của sâu răng (1975) 

Ràng; Tuổi, íluờrid, hình thái (morphology), dính dưỡng, các vi 

tố (trace element), độ carbonat v.v,.. 

Ví khuẩn: Streptococcus mutans 

Chất nền: - Vệ sinh miệng sử dụng íluorỉd. 

- PH vùng trao đổi quanh ràng thấp 4,5 - 5 sẽ gây 
thương tổn dưới bề mạt 

- Khả năng trung hoà (đệm) cùa nưâc bọt. 

Sâu răng = Huỷ khoáng > Tái tạo khoảng (cơ chểhoả học và vật lý sinh học). 

Mất ổn định (destabiỉysing) 



Sự bảo vệ (protection) 


Mảng bám (vi khuẩn) kiểm soát được 
Chế độ ăn đường nhiếu lần (kiểm soát được) 
Thiếu nước bọt hay nước bọt acid 
Acid từ dạ dày dày tràn lên miệng 
PH < 5 


Nước bọt 

Khả năng kháng acid của men 
F " có ở bề mặt men răng (íluorid) 
Trám bít hố rãnh 
Độ Ca ++ , NPO ~4 quanh răng 
pH > 5,5 


9 



2. Vết trắng, thương tổn đầu tiên SR (White spot lesion) 


X 



Sâu răng bắt đầu bằng thương tổn gồm 4 lỏp: 

Lốp 1: men đổi màu trắng. 

Lóp 2: thương tổn chính huỷ khoáng. 

Lớp 3: vùng đen. 

Lớp 4: vùng trong suôt. 

Khi ta thây vết trắng ỏ thân răng, cổ răng là ở dưới nó bắt đầu huỷ chất 
khoáng. Nếu ngay giai đoạn này, hàng ngày ta bôi íluorid có thể hổi phục tổ chức 
và mất vết trắng. 

3. Năm loại lỗ sảu răng theo Black (1908) 

Black phân ra 5 loại lỗ SR theo vị trí giải phẫu đặt cơ sở cho việc khoan răng 
tạo lỗ hàn để hàn răng có kết quả vững chắc. 

Ngày nay phân loại này giảm dần tác dụng khi nha khoa dần thay thế chất 
hàn kim loại (amalgane) bàng châ't nhựa composit, ciment glass ionomer. 

Loại I: sâu rãnh mặt nhai các răng hàm. 



A: lỗ sâu 

B: khoan rộng tạo thêm 
chỗ bám 


10 





Chẩn đoán sâu ràng trên lâm sàng dựa vào: 

1. Nhìn thấy ỉỗ sáu là thương tổn men và ngà: nếu dùng que nạo ngà, lấy hết 
vụn bẩn thức ăn trong lỗ sâu ta thấy đáy lỗ sáu rộng hơn miệng lỗ sâu. 

2. Triệu chứng chủ quan là đau do kích thích: ăn lọt thức ăn vào lỗ sâu (cơ 
học), ân kem lạnh, uô"ng nước nóng quá làm noi cơn đau. Hết tác nhân kích 
thích sẽ hết đau. Nếu thấy răng có lỗ sâu mà đau tự nhiên thành cơn kéo 
dai khoảng mươi phút rồi dịu dẩn là dấu hiệu nhiễm trùng tuỷ ráng . 

4. Phòng bệnh sảu răng 

Muôn đẩy lùi bệnh SR để đến năm 2000 đạt được chỉ tiêu của Tổ chức Y tê 
Thế giới (WHO) đề ra là SMT (chỉ sô" sâu mất trám) lúa tuổi 12 là dưới 3 thì các 
nước đều tiến hành chăm sóc ráng miệng cho cả cộng đồng mà tập trưng chủ yếu 
vào tuổi học sinh dưới 12 tuổi. 

Có 4 chính sách lơn để phòng chông bệnh SR cho cộng đồng: 

Fluor hoá nước uống: cho thêm flour vào nước máy thành phô với tỷ lệ 1,2 
ppm (thành phô" Hồ Chí Minh đả làm được 3 nãm). 

Sản xuất và khuyến khích sử dụng thuốc chải răng có fỉuorid. 

Ãn đường ít lần trong ngày và chải răng ngay. Sâu răng không liên quan với 
lượng đương ăn vào mà do đường bám vào răng (chống ản kẹo dính, chông uô"ng 
nước ngọt nhiều lần). 

Tiến hành còng tác nha khoa học đường 

Về nha học đường lại có 4 nội dung: 

• Giáo dục răng miệng (dạy chải rảng, ăn uống v.v...). 

• Tố chức súc miệng bằng nước pha fluor (0,2 g/L Ouorid) súc miệng tuần 2 
lần - nhổ đi. 

• Khám phát hiện sớm SR đê hàn. 

• Trám bít hô" rãnh (sealant) để phòng SR 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ HƯỚNG DAN học 

1. sủ dụng hình vẽ màu và mô hình 

2. sủ dụng Overhead 

3. Sinh viên có tài liệu để đọc trưóc 

4. Đọc kỹ và vẽ sơ đồ White, 5 loại lỗ sâu. 


12 



TEST ĐÁNH GIÁ (FORMATIVE TEST) 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


Đúng - Sai 

Ở các nước giàu do àn nhiều đường nên SR càng phát triển. 

Tham gia gây bệnh SR là vi khuẩn Streptococcus viridans. 

Khi thấy men đổi màu tráng thành vết phải gủi bác sĩ nha 
khoa để khoan và hàn. 

Men và ngà răng tuy gồm đa sô" là chất vô cơ nhưng vẫn có 
sự trao đổi ion thường xuyèn với miệng. 

PH ở vùng quanh ràng là 7 nếu ăn đường và cấy 
Streptococcus củng sẽ làm răng sâu. 

Nước bọt có khả năng làm chất đệm chống SR. 

Theo Black có 5 loại lỗ sâu răng. 

Sâu vỡ cạnh bên và rìa cắn ràng của là loại III theo Black. 

Rảng có lỗ sâu, đau nhức ban đêm là sâu ràng. 

Với các chất hàn mói như glass ionomer ciment vẫn phải tạo 
lỗ hàn theo Black. 

Sáng dậy rửa mặt, chải răng, ăn sáng rồi đi làm. 

Muôn đẩy lùi bệnh SR cần tập trung đậy cách giữ vệ sinh 
miệng bằng cách chải răng. 

Chải răng bằng thuôc có íluorid rồi súc miệng thật kỹ. 

Sâu ráng là bệnh có thể phòng được. 

Đề phòng SR nên câ"m trẻ em ăn kẹo. 


13 



BỆNH LÝ TUỶ RẢNG 


1. MỤC TIÊU 

1. Xác định nguyên nhân gây viêm tuỷ răng 

2. Chẩn đoán được viêm tuỷ có bảo tồn, viêm tuỷ không bảo tồn, hoại tử tuỷ 

3. Xử trí cấp cứu giảm đau do viêm tuỷ cấp tính ở tuyến cơ sơ sau đó 
chuyển chuyên khoa. 

IL NỘI DUNG 

1- Những điểm cần chú ý vế tổ chức vè sinh lý tuỷ răng 

• Tuỷ răng là một khối tổ chức liên kết mạch máu nằm trong một cái hốc ở 
giữa răng gọi là hốc tuỷ răng. Hình của tuỷ răng nói chung tương tự như 
hình thể ngoài của rảng, nó gồm có tuỷ buồng và tuỷ chân, tuỷ buồng 
thông với tuỷ chân và thông với tổ chức liên kết quanh cuống bỏi một lỗ 
cuông răng (apex). 

• Tuỷ râng nằm trong một buồng cứng (buồng tuỷ và ông tuỷ và là 
mạch máu tận cùng khi vào răng qua một hay nhiều lỗ hẹp vùng 
cuổng, cho nên khi có rối loạn, máu khó lưu thống, dinh dưỡng tuỷ 
răng bị ảnh hưởng. 

- Dây thần kinh cẳm giác từ đây V dễ bị ép ở trong buồng kín nên khi viêm 
tuỷ gây đau nhiều, mặt khác dây V dễ tạo phản xạ, nên khi đau ở rảng 
dễ lan đi các nơi khác ở xung quanh. 

2. Bệnh căn và bệnh sình 

Bệnh căn của tuỷ gồm 3 nhóm: nhiễm khuẩn, yếu tô" vật lý, hoá học, mỗi loại 
lại chia ra nguyên nhân toàn thần và tại chỗ. 

2,1, Nguyên nhản nhiễm khuẩn 

Nhiễm khuẩn toàn thán: nhiều tác giả đã nên những bệnh án viêm tuỷ răng 
trong bệnh cúm, thương hàn, có trực khuẩn coli ơ tuỷ rảng sau khi bệnh nhân 
viêm ruột thừa, trực khuẩn Hansen ỏ tuỷ răng trong bệnh hủi. Nhưng vì ít gặp, 
khó chứng minh, nên có nhũng tác giả không công nhận. Harndt cho rằng có viêm 
tuỷ răng khi có bệnh toàn thân là do trùng hợp ngẫu nhiên. 

Nhiễm khuẩn tại chỗ: 

- Do sâu răng, vi khuẩn theo ông Tomes vào tuỷ. 

- Lõm hình chêm, răng rạn cũng có thể gây viêm tuỷ răng. 

- Viêm quanh răng có thể gây viêm tuỷ ngược. 



2.2. Nguyên nhàn là yếu tổ vật lý 

Toàn thân: người đi máy bay lúc thay đổi độ cao hay bị đau ráng, tảng tốc 
nhanh khi đi máy bay, nhừng công nhân lặn sâu cũng có thể đau ràng. 

Tại chỗ: 

Nhửng yếu tố cơ hay nhiệt độ cao có thể gây viêm tuỷ. 

Sang chấn có thể làm mẻ rạn răng, củng có thể gây viêm tuỷ răng lúc chữa 
răng nếu mài mạnh quá. 

Sang chấn nhẹ nhưng liên tục cũng có thể gây viêm tuỷ răng (khớp cắn sang 
chấn, hàn cao). 

Mài ráng mạnh làm nóng rãng dễ gây viêm tuỷ. 

Nhiệt tãng ở lồ hàn do cement và nhựa tự cứng lại cũng dễ gây viêm tuỷ. 

2.3. Nguyên nhân là yếu tổhoả học 

Toàn thân: các bệnh đái tháo đường, bệnh gout hay nhiễm độc chì, thuỷ 
ngân có thể gây hoại tủ tuỷ ráng, về bệnh sinh có tác giả cho rằng tổn thương bắt 
đầu ố dây thần kinh, có người cho là tổn thương bắt đầu ở mạch máu tuỷ răng. 

Tại chỗ: khi dùng chất sát khuẩn mạnh để sát khuẩn lỗ sâu như bạc nìtrat, 
chloroíbc rượu, dễ gây viêm tuỷ. 

3. Phân loại vỉèm tuỷ răng 

- Viêm tuỷ: 

+ Viêm tuỷ có hồi phục 
+ Viêm tuỷ không hồi phục. 

Hoại tử tuỷ 

Nếu dựa vào hình ảnh giải phẫu bệnh lý: 

+ Sung huyết tuỷ: tương đương với viêm tuỷ có hồi phục. 

+ Viêm thanh dịch, viêm mủ, viêm loét, viêm tăng sản: tương đương với 
viêm tuỷ không hồi phục. 

4. Lâm sàng 

4.1. Viêm tuỷ có hồi phục 
Triệu chứng 

- Đau tự nhiên thoáng qua từ 3 - 5 phút, đau tăng khi có kích thích như: 
nóng, lạnh, chua, ngọt, hết kích thích đau vẫn còn kéo dài một vài phút. 

- Thăm khám lỗ sâu thấy có ngà mủn, đau nhưng chưa hỏ tuỷ. 

- Thủ tuỷ (lạnh, điện) dương tính. 


15 



Điều trị: 

- Mục đích là loại bỏ các kích thích tạo điều kiện cho lóp ngà bi ảnh hưởng 
vẫn được hồi phục. 

- Phương pháp điều trị: chụp tuỷ răng, chất chụp có thể là Ca(OH) 2 hoặc 
eugenat. 

Có 2 phương pháp chụp tuỷ: trực tiếp và gián tiếp. 

+ Chụp tuỷ trực tiếp: là chụp trên chỗ tuỷ bị hà. Tuỷ do sâu mà bị hở không 
điều trị bảo tồn được, chỉ chụp tuỷ khi hở tuỷ lúc mài răng. Đặt chất chụp 
tuỷ rồi hàn tạm, sau 6 tháng chỗ tuỷ hă có thể kín lại do ngà thứ phát 
được tái tạo. Lúc ấy tháo hàn tạm xem lại chỗ hở, nếu thấy chỗ đó đã kín 
và tuỷ còn sông thì hàn vĩnh viễn (có lót đáy). 

+ Chụp tuỷ rãng gián tiếp: sau khi lấy ngà mủn còn sót một ít, nếu lấy hết 
sợ hở tuỷ thì chụp gián tiếp. Sau 6 tháng kiểm tra nếu không đau, tuỷ còn 
sống thì hàn vĩnh viễn (có lót đáy). 

- Chông chỉ định: chụp tuỷ răng ỏ người trên 50 tuổi, ngươi đang có bệnh nhiễm 
trùng cấp hoặc mạn tính (đái tháo đường, lao, bệnh ỏ tim, xương khớp). 

4.2. Viêm tuỷ không hồi phục 

Triệu chứng: 

- Đau tự nhiên thành từng cơn, đau nhiều khi vận động mạnh và thường đau 
về đêm. Mỗi cơn đau kéo dài từ 30 phút đến 2 - 3 giờ, hết đau đột ngột. Đau 
tăng khi có kích thích nhất là lạnh và hết kích thích đau còn kéo dài vài 
phút. Đau dữ dội tại chỗ răng đau, nhưng có khi khuếch tán đau lan nửa 
mặt dưới hoặc nửa đầu. 

- Thâm khám lỗ sâu bệnh nhân thấy đau, đôi khi có điểm hở tuỷ, nếu chạm 
phải tuỷ bệnh nhân đau nhiều. 

- Gõ dọc rãng đau nhẹ. 

- Thử nghiệm tuỷ (lạnh, diện) dương tính. 

Chẩn đoán xác định: dựa vào hỏi, triệu chứng lâm sàng và thử nghiệm tuỷ. 
Chấn đoán phân biệt: 

- Đau dây V: không tìm thấy nguyên nhân ỏ răng, các cơn đau rất giông nhau 
bao giờ cũng xuất phát từ một điểm (khoé mép, rănh mũi má...), trong cơn 
đau bệnh nhân có thể thấy giật ơ mặt. 

- Viêm quanh cuông cấp tính: trong viêm quanh cuông cấp tính bệnh nhân có 
sốt, nổi hạch tại chỗ, cơn đau tự nhiên liên tục, răng chồi, lung lay, gõ đau, lợi 
sưng nề. 

Điều trị: phải lấy toàn bộ tuỷ, sau đó hàn ống tuỷ. 

- Nếu bệnh nhân đang đau do viêm tuỷ cấp tính phải đặt thuôc giảm đau tại 
chỗ như xylocain 5% hoặc Bonain. Khi bệnh nhân giảm đau mới tiến hành 
điều trị tiếp. 


16 



- Đôi với răng một chân, dùng phương pháp gây tê lấy tuỷ sông rồi hàn ống 
tuỷ luôn. 

- Đôi với rãng nhiều chân phải tiến hành đặt thuôc làm cho tuỷ chết. Bước 
tiếp thoo mới tiến hành lấy tuỷ, sát khuấn ông tuỷ, hàn ống tuỷ và cuối 
cùng là hàn vĩnh viễn, tạo hình lại thân răng. 

4.3. Tuỷ hoại tử 

Triện chứng: 

- Không có biểu hiện về toàn thân và cơ năng khi tuỷ bị hoại tử. 

- Răng đổi màu, màu xám đục ở ngà rảng ánh qua lớp men ràng. 

- Khám thấy rãng sâu. nứt hoặc gãy. 

- Lợi xung quanh răng bình thường. 

- Gõ rảng không đau. 

- Thử nghiệm tuỷ (lạnh, điện) âm tính, hoặc thăm khám vào răng không 
thấy đau. 

Điều trị tưỷ hoại tủ: 

- Phẳi lấy tuỷ làm nhiều lần, không lấy tuỷ một lẩn vì sẽ đẩy tuỷ hoại tử 
xuống vùng cuồng làm bội nhiễm cuông răng. 

- Sau khi lấy sạch tuỷ, sát khuẩn ông tuỷ sạch, thì tiến hành hàn ống tuỷ, 
cuôì cùng là hàn tạo lại hình thể thân răng. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

1. Theo phương pháp cổ điển. 

2. Sử dụng Overhead. 

3. Sinh viên có tài liệu để đọc trước. 


17 



TEST ĐANH GIẢ 


1 

2 

3 

4 

5 


6 


7 

8 

9 

10 


Đúng - Sai 

Nguyên nhân gây viêm tuỷ gồm 3 nhóm: nhiễm khuẩn, yếu 
tcí vật lý và hoá học. 

Bệnh nhân đau răng khi có kích thích, hết kích thích hết 
đau ngay là viêm tuỷ. 

Cơn đau răng thương về đêm và đau tự nhiên là viêm tuỷ 
khồng hồi phục. 

Điều trị viêm tuỷ không hồí phục là chụp tuỷ răng. 

Khi bệnh nhân có viêm tuỷ cấp tính, phải đặt thuôh giảm 
đau sau đó mới tiến hành các biện pháp điều trị tiếp theo. 

Chỉ chụp tuỷ răng trực tiếp trong trường hợp tuỷ hở đo mài 
ráng. 

Đối với răng một chán, khi cần láy tưỷ người ta tiến hành 
gảy tê lấy tuỷ sôhg. 

Trong viêm tuỷ bắt buộc phải lấy tuỷ làm nhiều lần. 

Tuỷ hoại tử chỉ nên lây tuỷ một lần. 

Khi tuỷ hoại tử răng đôi màu xám đục. 


18 



VIÊM QUANH CUỐNG RANG 


I. MỤC TIÊU 

1. Xác định nguyên nhân gây viêm quanh cuông răng. 

2. Chẩn đoán viêm quanh cuông bán cấp, cấp và mạn tính. 

3. Xử trí cấp cứu giảm đau do viêm quanh cuông cảp ồ tuyến cơ số, sau đó 
gửi chuyên khoa. 

II. NỘI DUNG 

% 

Viêm quanh cuông răng thường do biến chứng của viêm tuỷ răng, nhất là 
của tuỷ hoại tử. 

Viêm quanh cuông củng có thể lan theo đương dây chằng tới. 

1. Bệnh căn và bệnh sinh 

Do nhiễm khuẩn: rất hay gặp 

- Do viêm hoại tuỷ gây biến chứng viêm quanh cuông. 

- Do viêm quanh răng, vi khuẩn từ tố chức quanh rảng lan vào vùng cuổhg. 
Do sang chấn: 

- Sang chấn mạnh thường gây viêm quanh cuống cấp tính. 

- Sang chấn nhẹ, liên tục (khớp can sang chấn, hàn cao...) thường gây viêm 
quanh cuống mạn tính. 

Do điều trị rảng: 

- Thầy thuốc đưa dụng cụ điều trị tuỷ đi quá xuông cuông răng. 

- Lấy tuỷ hoại tử một lần đẩy tuỷ hoại tử ra vùng cuông gây bội nhiễm. 

- Do dùng thuôc sát khuẩn có tính châ't kích thích mạnh vùng cuông như 
trioxymethylen. 

2. Các thể bệnh viêm quanh cuống 

Viêm quanh cuống có thể là mạn tính, cấp tính hay bán cấp. Từ cấp tính có 
thể chuyển sang mạn tính, hoặc mạn tính tái phát cấp tính. 

2 . 1 . Viêm quanh cuống răng bán cấp 

Triệu chứng: 

- Rảng có thể đổi màu, màu xám đục ở ngà rãng ánh qua lớp men. 


19 



- Gò nhẹ dọc râng có đau ò vùng cuồng răng. 

- Răng hơi lung lay, Lợi hơi đỏ nhất là ỏ vùng cuông răng. 

- Thử nghiệm tuỷ (lạnh, điện) âm tính chứng tỏ tuỷ ràng đã hoại tử, có thể 
thăm trâm vào buồng tuỷ mà không thấy đau. 

- Trôn phim X quang thấy một vùng sáng ơ quanh cuông răng, vùng dây 
chằng có thể rộng ra. 

Chẩn đoán: dựa vào hỏi bệnh, khám rảng và thử nghiệm tuỷ, phim X quang. 

2.2. Viém quanh cuống cấp tinh 

Triệu chứng: 

- Dấu hiệu ở rãng rõ hơn và có dâ\i hiệu toàn thân. Bệnh nhân mệt mỏi, sốt, 
có thế có hạch ỏ vùng dưới hàm hoặc dưới cằm. 

- ở rỗng đau nhiều, đau tự nhiên, ràng lung lay, khi chạm vào răng đối diện 
đau tàng lên. 

- Lợi tương ứng rảng đau đỏ, mô lỏng lẻo gần bị nề, răng bên củng hơi 
lung lay. 

- Dấu hiệu X quang có vùng sáng quanh cuông răng có khi lan cả sang vùng 
cuông răng bên, giới hạn không rõ rệt, vùng dây chàng rộng. 

- Sau khi viem khoảng 6 ngày, có mủ ỏ vùng quanh cuông răng, mủ thoát ra: 
+ Theo đương ông tuỷ. 

+ Theo đưòng dây chằng 

+ Hoặc qua xương ổ răng làm áp xe ở lợi hay ố mô lỏng lẻo. 

Biến chứng: 

- Viêm quanh cuông răng có thể gây áp xe vùng xung quanh, hoặc gây viêm 
hạch và vùng quanh hạch. 

- Có khi gây viêm xương tuý. 

- Biến chứng ở xa: nhiễm khuẩn ỏ vùng cuông răng có thể gây bệnh ỏ các cơ 
quan khác: tim, khớp. 

Chẩn đoán: dựa vào hỏi bệnh, khám răng và vùng quanh rảng, hạch, dấu 
hiệu toàn thân, phim X quang. 

Chân đoán phân biệt: 

- Viêm tuỷ rảng, viêm tuỷ có cơn đau tự nhiên nhưng giữa cơn đau thì hết 
hẳn. Gõ dọc răng trong viêm tuỷ cấp tính có đau nhưng đau ít. 

- Viêm quanh cuông: cơn đau liên tục, có lúc giảm nhưng không hết hẳn, gõ 
đau nhiều, răng chồi cao, răng lung lay. 


20 



2.3. Viêm quanh cuông mạn tính 

- Răng đổi màu xám đục 

- Gõ dọc ngang răng không đau hoặc đau ít. 

- Có thể có lồ rò ở lới tương ứng vùng cuông răng. 

- Thử nghiệm tuỷ (lạnh, điện) âm tính. 

- Nếu có lổ sâu, khi thăm khám không thấy đau. 

- Chụp X quang có hình ảnh u hạt hoặc nang chân răng. 

V hạt: u hạt là một phán ứng tăng sản ỏ vùng quanh cuông, biểu hiện tổn 
thương do kích thích nhẹ. u hạt có thể do nhiễm khuẩn từ tuỷ râng, hoặc từ túi 
lợi tới, cùng có the do thuốc điều trị răng làm hoại tử vùng quanh cuống, u hạt 
bám vào cuông răng, có khi ơ bên chân răng hoặc ò rãnh răng giữa hai chân răng, 
khi có ông tuỷ phụ ỏ đó. Xương ò răng bị đẩy lùi, có khi xương ổ ráng bị nhiễm 
khuẩn. Xương chân răng có thê bị tiêu, có thế bình thường hoặc tăng sản. 

Nang chân ráng: nang chán rảng củng do viêm mạn tính ỏ vùng cuông rảng. 
Nang bám vào cuống răng, màng nang có 3 lớp, đáng chú ý nhất là lớp trong cùng 
có tê bào hiểu bi do các tế bào malassez còn sót lại. Dịch trong nang màu vàng 
nhạt có các mảnh cholesterìn vàng óng ánh. Nang lớn lên do sức ép của dịch trong 
nang. Trên phim X quang, khi còn nhỏ không phân biệt được u hạt và nang. Khi 
nang đã lốn, ngưòi ta thấy trcn phim một vùng bẩu dục ở giữa sáng, rìa đểu và tối 
do tăng chất vô cơ ơ xung quanh. 

3. Điếu trị viêm quanh cuống răng 

• Mục đích là sát khuẩn ống tuỷ và hàn kín lại. 

• Khi vìcm bán cấp hay viêm cấp thi chỉ dẫn lưu rồi khi viêm trơ thành 
mạn tính mới chữa rấng hoặc nhố rãng tuỳ từng trường hợp. 

• Điều trị bảo tồn tuỷ gồm các bước: 

- Mơ rộng ỏng tuỷ. 

- Sát khuẩn ông tuỷ. 

- Hàn ống tuỷ. 

- Và cuối cùng tạo hình lại thân ràng. 

• Nhùng ràng vỡ to, ông tuỷ không thông, hoặc những răng có thể gây biến 
chứng thì nhổ ràng để dẫn lưu. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ HƯỚNG DAN học 

“ Theo phương pháp cổ điển 

- Sử dụng Overhead 

- Sinh viên có tài liệu để đọc trưóc. 


21 



TESĨ DÁNH GIÁ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


Đúng - Sai 

Nguyên nhân viêm quanh cuống là do nhiễm khuẩn, sang 
chấn và do một số thuốc trong điếu trị. 

Rảng có thể đối màu xám đục trong viêm quanh răng bán cấp 

Bệnh nhân mệt mỏi, sốt, nổi hạch dưới hàm trong viêm 
quanh cuông bán cấp. 

Khi viẽm quanh cuống răng cấp tính ta phải tiến hành điều 
trị tuỷ ngay. 

Bệnh nhân đau liên tục, có cảm giác răng chồi cao, răng 
lung lay trong viêm quanh cuông cấp tính. 

Trong viêm quanh cuông mạn tính, khám có thề thấy lỗ rò ỏ 
lợi tương ứng rảng. 

Khi viêm quanh cuống cấp hoặc bán cấp chỉ dẫn lữu. Khi 
viêm trơ thành mạn tính mđi điều trị tiếp. 

Chụp X quang có hình ảnh dây chằng giãn rộng là viêm 
quanh cuống răng mạn tính. 

Chụp X quang có hình ảnh u hạt là viêm quanh cuông mạn tính 
Răng vò to, ông tuỷ không thông thì nên nhố răng. 


22 



BỆNH HỌC QUANH RÀNG 


I. MỤC TIÊU 

1. Trình bày được hình thái giải phẩu học và sinh lý các tổ chức quanh ráng. 

2. Trình bày các yêu tô" bệnh căn, bệnh sinh chính của bệnh quanh răng. 

3. Trình bày được phân loại bệnh quanh răng và phân loại viêm quanh răng, 

4. Mô tả được triệu chứng viêm quanh răng, các thể lâm sàng, viếm lợi và 
viêm quanh răng. 

5. Trình bày được các bước điểu trị và kế hoạch điều trụ 

6. Chải rãng đúng phương pháp và hướng dẫn được bệnh nhân chải răng 
dứng phương pháp. 

II. NỘI DUNG 

Gồm 7 vấn đề: 

1. Hình thái giải phẫu và sinh lý vùng quanh răng. 

2. Phân loại và dịch tễ học bệnh quanh răng. 

3. Bệnh căn và bệnh sinh bệnh quanh răng. 

4. Viêm lợi. 

5. Viêm quanh răng. 

6. Điều trị bệnh quanh răng. 

7. Dự phòng bệnh quanh răng. 

Bệnh quanh rầng là bệnh rất thường gặp, đứng hàng thứ hai sau bệnh sâu 
răng, chiếm tỷ lệ cao trong các bệnh răng hàm mặt. Theo các tác giả châu Au, 
bệnh quanh rảng chiếm 35% dân sỏ" tuổi 18 trỏ lên. Nêu như tuồi thanh niên và 
trương thành bị mất rãng do sâu rãng thì từ 35 tuổi trở lên mất rảng chủ yếu do 
vicm quanh rãng. Bệnh quanh răng là bệnh của các tổ chức giũa răng trong 
xương hàm nó có tác dụng bảo vệ và cùng với ràng thực hiện chức năng ản nhai 
và phát âm. Nếu mất răng nhiều thì ảnh hương tới chức năng àn nhai và bộ máy 
tiêu hoá, ành hương tới sự phát âm và thẩm mỹ. Vì vậy việc nghiên cứu các tổ 
chức quanh răng, chức năng sinh lý và ảnh hưông trong các biểu hiện bệnh lý 
được nhiều nhà khoa học chuyên khoa và khoa học y học cơ bản rất quan tâm và 
đến nay đả đạt được nhiều thành tựu. 


23 



1. Hình thái giải phâu và sinh lý vùng quanh răng 

Vùng quanh răng lập thành một bộ phận hình thái và chức nâng, cùng với 
ràng tạo nên một cơ quan chửc năng trong cơ the. Thuật ngủ paradonte có nghĩa 
là toàn bộ nhửng tô chức bao bọc quanh răng. Vùng quanh rảng cùng vớì răng có 
môi quan hệ gắn bó chức năng vì nó là một thành phần của bộ máy nhai. 

Vùng quanh răng bao gồm: lợi. dây chằng quanh răng, xương rãng và xương 
ố rảng. 

1.1. Lợi 

Là phần đặc biệt của niêm mạc miệng, liên quan trực tiếp với răng, bám vào 
cô răng (xương và xương cố răng). Gồm: 

- Nhú lợi. 

- Bờ lợi (viền lợi). 

- Lợi dính. 

Ngách lợi. 

- Rãnh lợi sinh lý. 

Niêm mạc lợi giổhg niêm mạc hàm ếch cứng, là một tổ chức sợi niêm. Ớ phía 
ngách lợi má, giừa niêm mạc lợi và niêm mạc di động của miệng có một đường 
ranh giới rõ rệt. Ta có thê phân biệt lợi tự do, lợi bám dính và nhú lợi giữa các 
răng. Giữa lợi tự do và răng là một rãnh nòng, đáy của nó tạo bởi biếu mô bám 
dính là nơi bám của lợi vào răng, bình thương rảnh này sâu khoảng 0,5 - 1,5 mm 
gọi là túi lợi sinh lý. Có tác giả mô tả lợi tự do gồm 2 phần khác nhau về mặt sinh 
lý, đó là nhú lợi và viền lợi. Nhú lợi là phần lợi che kín các kẽ răng phía ngoài và 
phía trong. Đường viền lợi là phẳn lợi ôm thân rảng ỏ mặt ngoài và trong, nó 
không dính vào ráng, chiều cao khoảng 0.5 mm. Hình thể của nhú lợi và đường 
viển lợi phụ thuộc vào hình thể của răng, của chần ráng và xương 0 răng. 

Lợi dính là phần lợi hám dính vào chân răng và xương ổ răng. Mặt ngoài của lợi 
dính củng như lợi tự do được phủ bàng một lớp biểu mô sừng hoá. Mặt trong có hai 
phần: phần bám vào chân răng khoảng l,5mm và phần bám dính vào mặt ngoài 
xương ổ răng. Nó có mau hồng nhạt hơn màu của lợi tự do. về mặt vi thể, lợi cấu tạo 
bơi lốp biếu mô và dưới là tố chức liên kết. Màu của lợi phụ thuộc vào mật độ mao 
mạch dưổi biểu mô và các hạt hác tô". 

1.2. Dây chằng quanh răng 

Có nguồn gốc trung mô, cấu trúc chính là những bó sợi keo vói chức nàng cơ 
học của răng lợi và khe quanh rảng tạo nên nhừng dây chằng và được sáp xếp tuỳ 
theo chức năng của răng và vùng quanh răng; nó giữ răng trong ổ răng và vùng 
quanh răng. Tuỳ theo sự sắp xếp và hướng đi của các bó sợi mà ngưòi ta phân ra 
những nhóm sau: 

Nhóm Cỡ răng hay nhóm mào Ổ răng : gồm những bó SỢI đi từ mào xương ổ 
răng đến xương răng gần cổ răng. 


24 



Nhóm ngang: gồm những bó sợi đi từ xương ràng ỏ chân răng thẳng góc vối 
trục của răng vào xương rãng. Khóm này chiếm số lương nhiều nhất trong dây 
chằng quanh răng. 

Nhỏm chéo: gồm những bó đi từ xương ố rảng chếch xuống phía dưới chân 
răng bám vào xương rảng. Nhóm này chiếm số lượng nhiều nhất trong dảy chàng 
quanh răng. 

Nhóm cuong răng: gồm những bó sợi đi từ xương răng ơ cuông rảng toả hình 
nan quạt đế đến bám vào xương ố răng vùng cuông rãng. 

Nhóm giữa các chán ràng: đổì với ràng nhiều chán còn có những bó sợi đi từ 
kõ ràng hai hoặc ba chân đến bám vào vách của xương ổ răng nhiều chân ấy. 

Giữa những bố sợi trên của dảy chàng quanh rảng là tố chức liên kết lỏng 
lẻo, trong đó người ta thấy có tê bào tạo xương ràng, tê bào xơ non, tế bào xơ già, 
tế bào liên kết dạng bào thai, nhừng đám biểu bì gọi là những mảnh vụn biêu bì 
malassez. Ngoài ra còn có lưới rất giàu mạch máu, bạch mạch và thần kinh, theo 
Weski nhừng lưói này tác dụng như một cái hầm nước. 

1.3. Xương ràng 

Được hình thành trong quá trình hình thành chân răng, là một dạng đặc 
biệt của xương, trong đó thành phần hữu cơ và vô cơ chiếm tỷ lệ ngang nhau 1:1. 
Xương răng bao phú chán răng dày nhất ơ vùng cucmg răng và mỏng nhất là vùng 
cố rang. Zander nghiên cứu và đo bề dày xương răng giữa các vùng khác nhau của 
chán rảng giừa người già và trẻ em như sau: 


Bề dày của xương răng 

Người 17 tuổi 

Người 5d tuổi 

Vùng cuống răng 

0,200 mm 

0,536 mm 

Vùng giữa chân rảng 

0,072 mm 

0,226 mm 

Vùng cổ ràng 

0,055 mm 

0,125 mm 


Sự đáp dày thêm xương ráng xảy ra từ từ và đều đặn theo tuổi, ngoài ra còn 
do cấc yếu tố khác như: kích thích của quá trình viêm, ho á chá't vùng cuống răng 
và do chuyển ho á. 


Về cấu trúc, xương răng gồm 2 loại: xương ráng không có tế hào là lớp đầu 
tiên được tạo ra trong quá trình tạo ngà ơ chân. Phủ lẻn chân răng bởi xương răng 
thứ phát hay xương ráng có tế bào. Quá trình tạo xương răng có tế bào nhanh, 
những tế bào tạo xương răng non bám chắc và giũ lại tới lúc phát sinh lớp xương 
ràng mới và tế bào rảng được trưởng thành. Sự bồi đắp xương rãng lièn tục suôt 
đời ơ cuông rảng thì nhanh hơn ơ cố ràng; nhừng lóp được bồi đáp tạo điểu kiện 
cho sự bám chắc của những dây chằng mới giữ cho bề rộng vùng quanh răng. 
Xương rãng không có khả nâng tiêu sinh và thay đổi cấu trúc như xương. 

Vế mặt chức phận, xương răng tham gia vào sự hình thành hệ thông cơ học 
nôi liền ràng với xương răng, cùng vỏi xương ổ ràng giữ bề rộng cần thiết cho vùng 
dây chàng quanh răng, bảo vệ ngà răng và tham gia sửa chữa ỏ một số trường hợp 
tổn thương ngà chân rảng. 


25 



1.4 . Xương ổ ráng 

Là một bộ phận của xương hàm gồm lá xương thành trong huyệt ổ răng và 
tồ chức xương chông đờ xung quanh huyệt rãng. Lá xương thành trong mỏng, trên 
bể mặt có những bó sợi của dây chàng quanh răng bám vào. Trên phim X quang là 
một đường viền tráng giới hạn phía ngoài của vùng dây chàng quanh ràng gọi là 
lá cứng (lamina dura). Lá cứng có có nhiều có nhiều lỗ, qua đó bó mạch và thần 
kinh đi từ xương hàm tới dinh dường cho răng và vùng quanh răng và vùng 
quanh răng. Tổ chức xương chông đở xung quanh ổ răng phía ngách lợi, hàm ếch 
và lưỡi là tổ chức xương đặc gồm lốp vỏ, giữa lớp xương vỏ và lá xương thành 
trong huyệt rảng là xương xôp. 

Xương ổ răng cũng có quá trình tiêu và bồi đáp. Nếu quá trình tiêu xương 
tương ứng với quá trình bồi đắp xương thì có sự cân bằng sinh lý. Trong trường 
hợp bệnh lý, quá trình tiêu xương mạnh và nhanh hơn nhiều so vái quá trình bồi 
đắp dẫn đến tiêu xương ố răng và xương tiếp tục bị phá huỷ. 

1.5. Dinh dưỡng cho vùng quanh răng: 

Đa số động mạch đến từ động mạch gốc ơ vùng cuông răng, sau đó được 
phân nhánh vào tuý răng qua lỗ cuông ràng và vào vùng quanh răng. 0 khe 
quanh răng nó tạo nên mạng lưói dày đặc mạch máu như một cái sọt bao quanh 
chân răng. Mặt khác có các mạch máu từ phía tiền đình lợi cũng như phía hàm 
ếch, lưỡi, chạy hướng lên phía bờ lợi toả các nhánh vào phần lợi và các dây chằng 
vùng lợi răng cũng như xương thành ngoài bao quanh ố ráng, ơ các dây chằng chỉ 
có các nhánh mao tĩnh mạch nôi vđi mạng mao mạch đảm bảo dinh dưỡng tổ chức 
phía mặt ngoài ổ răng. 

Mạch bạch huyết bắt đầu từ những sợi cụt ỏ dưới biểu mô lẫn SỢI thưa của 
màng quanh rảng và của hạch bạch huyết của miệng đến nhừng tĩnh mạch lớn. 
Nhiệm vụ chính của chúng là đưa những phức hợp cao phán tử kể cả độc tố đến 
nhửng hạch bạch huyết mới được tạo nên những tế bào lympho, tế bào plasma lẫn 
kháng thể và cũng là nơi tập trung của những đại thực bào. Vòng tế bào lympho 
cũng được nôi vói mát xích của những phản ứng miễn dịch. 

2. Phản loại và dịch tễ học bệnh quanh răng 

Bệnh quanh răng được loài người biết từ lâu vớì đặc điểm được xác định là 
túi mủ chân răng; những phân loại về bệnh này có từ trước thể kỷ 19 và 20 và hệ 
thông thuật ngù quôb tê cho đến nay vẫn chưa thống nhất. 

Năm 1550 Paré là ngươi đầu tiên mô tả bệnh của vùng quanh răng, sau đó 
là Fauchard năm 1746 là người đầu tiên xác định về mặt lảm sàng. Toriac (1839) 
đă đưa ra quan niệm viêm ồ răng mủ đặc trưng cho bệnh này 'Tyorrhea 
alveolarỉs”. Cuối thể kỷ 19, một tác giả Liên Xô là Nexnhianop (khoang nảm 
1885) xác định giải phẫu học vùng quanh răng là "Amphodont" còn định nghĩa về 
mặt chức năng cùng với khái niệm cận răng "Paradentosa" do Weski (1992) đưa 
ra. Năm 1884 Rhein đưa ra phân loại đầu tiên, tiếp đó là Hội rảng miệng quôc tế 
đầu tiên vào năm 1931 (Péderation dentaire International) sau đó là Hộí nghiên 


26 



cứu bệnh quanh răng ARPA. Từ đó đến nay nhiều hội nghị quôc tế và Tổ chức Y 
tê Thế giới (WHO) đã thông nhất những phân loại chính và giải thích thuật ngữ. 

Hiện nay người ta phán loại dựa theo yếu tô" bệnh căn và quá trình bệnh lý, 
bao gồm: 

- Viêm lợi: là viêm phần lợi trên xương ổ răng do bất cứ bệnh căn nào. 

- Viôm quanh răng: là viêm lan rộng, ngoài phần lợi nó còn phá huỷ các dây 

chằng quanh rảng, xương ổ răng và xương ràng. 

- Hư quanh răng là hiện tượng thoái hoá các tố chức quanh răng mà không có 

viêm tiên phát. 

- Teo vùng quanh răng là tiêu các tổ chức quanh răng do hậu quả mất tế bào 

và các sản phấm của nó. 

Về mặt dịch tễ học, bệnh quanh răng là bệnh thường gặp ơ ngưòi lớn và cả ở 
trẻ em. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, sử dụng các phương pháp khác nhau và 
các loại chỉ số khác nhau cho việc chẩn đoán và điều trị hoặc nghiên cứu sâu về 
bệnh. Có rất nhiều chỉ số, nhưng có một số chỉ sô" thường dùng như: 

• Chỉ số vệ sinh miệng đơn giản (oral hygiene index simpliíied, OH1 * s 
của Grecne và Vermillion, 1964) đánh giá tình trạng vệ sinh miệng 
của cá nhân và cộng đồng trong điếu tra dịch tễ học khám 6 rãng đại 
diện là 1 - 6, 2 - 1, 2 - 4, 3 - 6, 4 - 1 và 4 - 4. Khám phát hiện cao rầng 
và mảng bám ràng. 

• Chi số lợi ( gmvinval index, GI của Lop và Silness, 1965) đánh giá 
tình trạng lợi ỏ các ràng 1-6, 2 - 1,2 -4, 3-6, 4-1 và 4-4 phát 
hiện tinh trạng viêm lợi VỚI các mức độ từ nhẹ đến nặng. 

• Chỉ sô quanh răng của Russell, 1956 - PI (Periodontal Index, Russell, 
1956) đánh giá tất cả tình trạng lợi của các răng về tình trạng lợi viêm 
và xương ổ răng bị phá huỷ vói các múc độ từ nhẹ đến nặng. 

• Chi số nhu cầu điều trị CPITN (community Periodontal index of 
treatment need của Ainamo, 1978 - 1982) chỉ sô" dựa vào sự đánh giá 
những răng biểu thị về tình trạng lợi viêm, độ sâu của túi quanh ràng, sự 
có mặt của cao răng trên và dưói lợi. Chia hai hàm răng thành 6 vùng 
khám mỗi vùng một đến hai rảng đại diện mà ỏ đó có tình trạng bệnh lý 
nặng nhất, nhàm mục đích đánh giá nhu cầu điều trị cộng đồng, hoạch 
định nhân lực và kinh phí trang thiết bị cho việc chăm sóc răng miệng 
cộng đồng. 

3. Bệnh căn và bệnh sinh 

Sự nghiên cứu bệnh căn của bệnh quanh ráng đâ có từ lâu và ngày nay vẫn 
còn đang tiếp tục, nhiều vấn đề hăy còn chưa rõ ràng. Cùng vói tiến bộ của các 
chuyên khoa có liên quan, những nghiên cứu về khía cạnh này càng đi sâu (ví dụ: vi 
sinh học, miễn dịch học, sinh hóa học...). Ngày nay người ta biết chắc rằng sự phát 
sinh bệnh viêm quanh ràng phải có mặt các yếư tô" bên ngoài cũng như bên trong. 


27 



3.1, Nhửng ảnh hưởng bên ngoài 

Sự bất thường của hàm rảng như ràng mọc lệch lạc, khốp cán sâu... sẽ ảnh 
hướng tới vùng quanh ràng bởi các yếu tố: 

- Sự sắp xếp hàm răng không đểu dẫn đến dễ phát sinh mảng bám vi khuẩn 
ơ răng, lợi là nguồn gôc của sự phát triên viêm, ơ một sô" hàm răng lệch lạc 
ta gặp lợi bị phá huỷ do cơ học. Ráng lệch lạc dẫn đến quá tải ỏ một sô" răng 
hoặc nhóm răng, nếu như đồng thơi có viêm thì ơ những rãng đó tiêu xương 
ố rãng nhanh. 

- Sang chấn khớp cắn phát sinh d những hàm răng mọc lệch lạc, ơ người có tật 
nghiên răng, người đeo hàm giả kênh hoặc răng hàm thông thích hợp. Nôu bị 
sang chấn khớp cắn lại có viêm lợi thì sê làm tiêu xương ố răng nhanh. 

- Ngoài ra. người ta thấy phanh môi bám cao đặc biệt bám tỏi đầu nhú lợi ở 
phía miệng (hàm ếch và lười) thì sự co kéo cơ học khi àn nhai, nói, làm bờ 
lợi cạnh đó bong ra gây tích tụ thức ăn thừa và mảng vi khuẩn vào vùng 
quanh rãng. 

- Ngách tiền đình nông thương gập vùng răng cửa hàm dưóì và đe doạ 4 rãng 
cửa. Cùng như phanh môi bấm cao, ngách tiền đình nông làm co kéo bơ lợi 
của 4 răng cửa hàm dưới khi àn nhai môi vận động, bờ lợi ôm cổ ráng bị 
bong ra dễ lắng đọng thức ân và vi khuẩn. 

Các chất hàn thừa xuông kẽ lợi â răng có lỗ sâu loại II và loại V không dùng 
matric hoặc matric không ôm khít thân và cổ răng. Chất hàn kích thích lợi 
kè răng, là nơi dễ chứa mang bám rảng và gây vicm lợi. 

- Những ảnh hưởng bôn ngoài quan trọng nhất hiện nay là mảng bám răng, 
tiếp đó là cao răng. Vì mảng bám trên bề mặt ràng và lợi không chải sạch là 
nơi tụ tập các loại vi khuẩn ái khí và yếm khí, chúng sinh sống và đào thải 
các sản phẩm và độc tô" gây độc hại cho tổ chức lợi và quanh răng: cao ràng 
là âự lắng đọng muối calci ở nước bọt, bám vào cổ răng và mặt răng nơi gần 
lỗ tiết tuyên nước bọt mang tai, dưới hàm, dưổi lưỡi, nơi răng bị đau ít nhai 
đến, làm bờ lợi không ôm khít cổ rảng, kích thích lợi gây viêm và quá trình 
viêm lan sâu xuổng dưới. 

- Mảng bám răng là màng mềm bám vào bề mặt ràng và lợi. Đầu ticn là 
màng vô khuẩn từ glycoprotein của nước bọt, sau đó các loại vi khuẩn như 
cầu khuẩn, trực khuẩn bám vào tiếp theo có các sợi nấm và xoắn khuẩn. 
Các loại vi khuẩn ái khí và yếm khí ký sinh trên bề mặt mảng bám và trong 
quá trình sôhg chúng đảo thải các sản phẩm và độc tô" cùng vói các vi 
khuẩn, gáy độc cho tố chức lợi và vùng quanh răng. Sau 24 giơ mảng bám có 
thô gây bệnh được nếu chúng ta không chải răng. Nhiều công trình nghiên 
cứu cúa Slots, Socransky... đả khẩng định rằng mảng bám là yếu tô" bên 
ngoài quan trọng nhất trong bệnh sinh viêm lợi và viêm quanh rảng. 

3.2, Nhừng ảnh hưởng nội tại 

Người ta thây ràng các yếu tố nội tại cùng có ảnh hưởng tới bệnh sinh của 
bệnh quanh răng như suy dinh dưổng, thiếu vitamin B, c và ảnh hưỏng của các 


28 



bệnh toàn thân như đái tháo đường, bệnh máu, bệnh động kinh, tâm thần. Đặc 
biệt là sự thay đổi nội tiết tô" ở tuổi dậy thì, thai nghén và cho con bú ảnh hương 
không nhỏ tói sự thay đổi đ lợi dễ gây viêm. Nhiều nghiên cứu thấy rằng có 
những người vệ sinh ràng miệng rất tốt nhưng lại bị viêm lợi quanh răng nặng 
hơn là người vệ sinh rãng miệng kém, cùng một khôi lượng mảng bám như 
nhau nhưng ơ ngươi này thì gây bệnh còn ở người khác thì không. Như vậy ở 
mỗi cá thế thi sự mẫn cảm và sự đáp ứng với các yếư tô" gây bệnh khác nhau, 
đó là phản ứng miễn dịch của cơ thê hay là sức đề kháng của cơ thê đối với tác 
nhân gây bệnh là mảng bám vi khuẩn ỏ ràng lợi. Phản ứng miễn dịch tại chỗ 
của cơ thế là tác nhân nội tại quan trọng nhất trong những yếu tô" ảnh hương 
bên trong. Cho đến nay ngưòi ta cũng nghiên cứu sâu vể khả năng dùng vaccin 
để phòng bệnh nhưng chưa có kết quả. 

4. Vièm lợi 

Viêm lợi là viêm khu trú â lợi (hờ, nhú lợi, lợi dính) nhưng không ảnh hưởng 
tới xương ổ rảng. 

Nguyên nhân: 

Chủ yếu là do vi khuẩn ở mảng bám rang lợi thường là các loại cầu khuẩn 
và trực khuấn, vi khuẩn sợi, do virus, do sang chân và các tác nhân lý học và hoá 
học, do mọc rãng, do sâu rảng không được chữa... 

Lâm sàng: 

Rất đa dạng, viêm phá huỷ nhú lợi, viền lợi và lợi bám dính, có thể viêm đỏ, 
viêm thanh dịch, viêm loét, viêm phì đại và có các thể viêm đặc hiệu do lao và 
giang mai. Nếu viêm nặng thường đau và dễ chảy máu khi ăn nhai, khi chải rảng, 
mút chíp và chảy máu tự nhiên, bệnh nhân ngại ân thức ãn rắn, ngại vệ sinh 
răng miệng, đặc biệt là viêm lợi miệng Herpes. 

Tiến triển của viêm lợi: 

Nếu bệnh nhân vệ sinh răng miệng tốt và chữa trị kịp thời, lợi sẽ hết viêm 
và trơ lại bình thường. Nếu không điểu trị triệt để bệnh dễ tái phát và bị viêm 
mạn tính và có không ít trường hợp tiến triển tới viêm quanh răng nếu quá trình 
viêm mạn tính và lan sâu xuôĩig tổ chức quanh ràng. 

Điêu trị: 

Trong thời gian viêm cấp tính, cần chữa tại chỗ: bơm rủa sạch bằng nước oxy 
già 3 - 6% hoặc tím gential 5% rồi chấm vào vùng viêm các thuôc làm săn niêm 
mạc như gential 1 - 2%, ATS 30%, ơ viêm lợi loét hoại tử có thể người ta dùng bạc 
nitrat 1 - 5% chấm vào chỗ loét. Sau 1 - 2 ngày lấy cao ràng và mảng bám răng. 
Hướng dẫn bệnh nhân giữ vệ sinh răng miệng, chải răng đúng kỹ thuật. 

5. Viêm quanh răng 

Đặc điếm là viêm lợi mạn tính có túi quanh răng, có tiêu xương ổ răng và 
bệnh phát triển mạn tính với nhủng đợt cấp hay bán cấp, thường gặp ỏ người 
lớn tuổi. 


29 



5.1. Triệu chửng lảm sàng 

Thời kỳ đầu : bệnh âm ỉ, kéo dài, bệnh nhân thấy viêm ỏ lợi và ngứa, chảy 
máu khi chải ràng, thỉnh thoảng thấy răng lung lay, có ngưòi thấy răng cửa 
trên thưa dần và bị đẩy ra trước, miệng hôi, thương bệnh nhân tự điều trị. 
Khám thấy bệnh có thê ơ một vùng hoặc cả hàm hoặc hai hàm lợi viêm mạn 
tính, thảm túi lợi sâu quá l,5ram, răng lung lay nhẹ, chụp phim răng thấy có 
tiêu xương ố răng. Trong thòi kỳ này nếu điểu trị tại chỗ và vệ sinh răng miệng 
tốt thì kết quả rất tốt. 

Thời kỳ viêm nặng; thương gặp ố người lổn tuổi (40 - 50 tuổi) dấu hiệu ồ ạt 
hơn và rặng hơn thời kỳ đầu, đặc biệt là miệng hôi nhiều, ấn lợi vùng răng bệnh 
thấy có mủ chảy ra, răng lung lay nhiều, đau nhiều răng và rảng di chuyển nhiều; 
khám thấy lợi viêm mạn tính, túi quanh ráng sâu 4 * 5 mm hoặc hơn, răng lung 
lay, lợi co hơ cổ và chản răng và răng bị di lệch. 

Tóm lại ỏ thời kỳ này có đầy đủ những dấu hiệu điển hình cùa viêm quanh 
ráng, đó là: 

- Viêm lợi mạn tính. 

- Túi quanh răng sàu, có mủ. 

- Lợi co hở cổ và chán ràng. 

- Tiêu xương ổ rảng hỗn hợp: tiêu ngang và tiêu chéo. 

- Răng lung lay và di chuyển. 

Tiến triển: nếu không được điều trị sẽ dẫn đến biến chứng và mất răng hàng 
loạt. Điểu trị kịp thòi bệnh sẽ ổn định và phục hổi chức náng ản nhai. Nhưng ở 
người viêm quanh rãng nặng kèm bệnh toàn thân (như đái tháo đường) thì tiên 
lương xấu, khó giữ ràng được lâu. 

Biến chứng: 

- Túi mủ phát triển thành áp xe quanh ráng, có thể khu trú ỏ quanh ráng 
một răng hoặc nhiều răng, cần phải dẫn lưu ổ mủ. 

- Viêm tuỷ răng ngược dòng do nhiễm trùng từ túi quanh răng lan tới cuống 
răng vào tủy răng. 

- Viêm mô tế bào, viêm xoang hàm, viêm xương tuỷ hàm. 

5.2. Các thể lâm sàng viêm quanh răng 

Viêm quanh ráng cấp tính ở người trẻ: gặp ả tuổi thiếu niên và thanh niên. 
Thường viêm phá huỷ (tiêu xương phía hàm ếch) vùng răng sô" 6 và vùng 
rảng cửa giữa trên rất nhanh, răng lung lay và mất chức nãng ãn nhai. Có 
thể lan toả cả hàm hoặc hai hàm, bệnh tiến triển nhanh, tiêu xương nhanh, 
biến chứng và trong vòng 2 - 5 năm sẽ rụng toàn bộ răng. 

- Viêm quanh ràng tiến triển nhanh: gặp ả tuổi trưởng thành tù 18 - 30 tuổi, 
viêm có thê khu trú một vùng hoặc cả hàm, có tiêu xương ngang và sâu, tiến 
triển nhanh. 


30 



- Viêm quanh rãng mạn tính: gặp ỏ tuổi trung niên, tiến triển chậm từng đợt, 
thòi gian dài. Nếu điều trị kịp thơi thì còn giữ răng lâu dài. 

- Vicm lợi loét hoại tủ, viêm quanh răng, thể này nặng, cần điều trị tích cực. 
5.3. Khám và ỉập kế hoạch điêu trị 

Phần hành chính 

- Phần hỏi bệnh sủ và tiền sử: cần hỏi lý do đến khám, các dấu hiệu, các 
thuốc và phương pháp đã được điều trị, các bệnh toàn thân có liên quan như 
đái tháo đường, bệnh tuyến giáp, tim mạch, bệnh máu... Nừ thì hỏi thêm 
kinh nguyệt, thai nghén, các thuôb điều trị và có dị ứng vói thuốc? tiền sỉ: 
bản thân, gia đình. 

Lâm sàng: 

- Khám: 

+ Tinh trạng rảng: sảu, nhổ, hàn, khốp cắn. 

+ Tĩnh trạng lợi: viêm, độ co lợi và hở cố và chân răng. Túi lợi quanh răng 
sâu mấy mm, vùng nào, răng nào nặng nhất? Có mảng bám quanh răng? 

+ Độ lung lay và di lệch của răng. 

Cận lâm sàng: X quang: chụp phim răng trong miệng và tcàn canh đánh giá 
mức độ tiêu xương ồ răng và phân loại tiêu xương. Nêu có bệnh toàn thân cần cho 
làm thêm các xét nghiệm chuyên khoa như xét nghiệm máu, nưóc tiểu, sinh hoá... 

Lập kế hoạch điều trị bao gồm: các chỉ định chữa răng sâu, nhổ ràng đôi với 
răng khỏng còn chức nảng và biến chứng, làm rảng và hàm giả phục hồi chức 
nàng ăn nhai; điều trị túi mủ quanh rãng. Lấy cao răng, mảrg bám. Hướng dẫn 
bệnh nhân vệ sinh rãng miệng, đặc biệt là chải răng đúng kỹ tnuật và xoa nắn lợi. 

6. Điểu trị bệnh quanh răng 

Muôh đạt kết quả tốt cần giải thích cho bệnh nhân hiếu để họ hợp tác với 
thầy thuốc tốt. Việc điều trị bệnh quanh răng cho đến nay chưa có phương pháp 
nào là đặc hiệu, mà còn là một phức hợp điều trị bao gồm nhiều phương pháp, 
theo các bưổc sau: 

Loại trừ các kích thích tại chỗ như: lấy cao răng, mảng bám răng, chất bàn 
thừa, kênh, sủa lại hàm giả sai kỹ thuật, chữa các ráng sâu, nhổ các răng và chân 
răng sâu mất chức năng và biến chúng, chỉnh sửa khớp cắn sang chấn. 

Điều trị viêm lợi, túi mủ quanh răng bàng phương pháp bảo tổn và phẫu 
thuật, liên kết các răng lung lay. 

Phục hồi ỉại những ràng đã mất bằng hàm giả. 

Hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh ráng miệng đặc biệt là chải răng đúng kỷ 
thuật. Phương pháp chẳi răng có hiệu què nhất hiện nay là dùng bàn chải mềm 
đặt vào cổ ràng chếch phía chân răng một góc 45°, chải miết xuống phía mặt thân 


31 



răng và day day vào các kẽ răng chải đều tịnh tiến từ sau ra trước, chải các mặt 
trong, ngoài và mặt nhai, thòi gian chải khoảng 2 “ 3 phút. 

Trong giai đoạn cấp tính của bệnh, hoặc áp xe quanh răng nhiều ổ cần phối 
hợp thuổc kháng sinh, giảm đau và vítamin. Súc miệng bằng nước oxy già 3% pha 
loảng hoặc dung dịch chlohexidin gluconat 0,12%. Một số* tác giả Liên Xô (cư) còn 
dùng các thuôc chốhg dị ứng, đưa các loại bột nhão kháng sinh vào túi quanh 
ràng, điện di ion liệu pháp các loại men và vitamin, uống Insadol và Protosan... 

7. Phòng bệnh quanh răng 

Để cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp, thực hiện chức năng ăn nhai, phát âm 
và thẩm mỹ tốt cần hiếu và biết dự phòng các bộnh viôm lợi và viêm quanh rảng. 

Trong thời kỳ thai nghén người mẹ cần ản uống đủ chất để thai nhi phát 
triển tốt. Trẻ sơ sinh cẩn được nuôi dưỡng đầy đủ bằng sữa mẹ, có đủ calci giúp 
cho mắm răng phát triển và mọc thuận lợi. Phòng cho trẻ các bệnh đường mũi 
họng đe khỏi thỏ bằng mồm ảnh hương tới cung ràng. Trẻ em học cấp I, cấp II cần 
được hướng dẫn cách chải răng và giừ vệ sinh răng miệng. Được chữa các răng 
sâu và nán chỉnh răng mọc lệch lạc. 

Tuổi dậy thì và thanh niên: có sự thay đổi nội tiết tô' và phát triển đột biến 
vể thế chất nên dễ bị viêm lợi. cần giủ vệ sinh rảng miệng cẩn thận, đặc biệt là 
chăm sóc răng ỏ nhà^hửa viêm lợi nếu có, nán chỉnh răng mọc lệch hay khớp cán 
không bình thương như khớp cắn ngược, rãng vẩu... khám ràng định kỳ 6 tháng 
một lần. 

Tuôi trương thành; duy trì việc chàm sóc răng miệng ở nhà. Khám răng 
nnệng định kỳ một nãm hai lần. Chữa các rãng sâu, chữa viêm lợi, viêm quanh 
ràng kịp thời, chình sửa sang chấn khớp cắn, những răng bị nhổ do sâu răng và 
viêm quanh răng cần làm răng hàm giả để phục hồi chức nảng ăn nhai và giữ cho 
các răng còn lại chắc. Giũ vệ sinh răng miệng tốt và xoa nắn lợi hàng ngày, dùng 
bàn chải khè, chỉ nha khoa để làm sạch mặt bên răng và kẽ các rãng. 


32 



TEST ĐANH GIÁ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Đúng - Sai 

Kể cho đủ các tổ chức quanh răng: 

a. ... 

b. ... 

c. Xưdng Ổ răng 

d. ... 

Khoanh tròn I câu đúng dưới đây. 

a. Độ cứng xương răng bằng xương 

b. Độ cứng xương răng bằng men ràng 

c. Độ cứng xương răng bằng ngà răng 

hũu cơ 1 

d. Độ cứng xương răng theo tỷ lệ-= — 

vô cơ 1 

Khoanh tròn 1 câu đúng dưới đây. 

a. Lợi bám dính vào thân răng 

b. Lợi bám dính vào chân ráng 

c. Lợi bám vào chân răng và một phần xương ổ răng 

d. Lợi bám dính vào cổ răng, một phần chân ràng và 
xương ổ răng 

Điền cho đủ các nhóm dây chằng quanh răng dưới đây: 

a. Nhóm dây chằng cổ rảng 

b. ..... 

c. 

d. Nhóm kẽ giữa các chân ráng ỏ răng nhiều chân 
Khoanh tròn câu đúng dưới đây: 

a. Xương ổ răng là xương đặc. 

b. Xương ổ răng là xương đậc. 

c. Xương Ổ răng là xương đặc và xương xổp 

d. Xương Ổ răng gồm lá cứng đặc và xương chôhg đổ xốp. 

Khoanh tròn 1 câu đúng nhất trong các yếu tô" bệnh căn, 
bệnh sinh ngoại lai, yếu tố nào quan trọng nhất. 


33 




a. Khớp cắn sang chấn 

b. Mảng bám răng 

c. Rảng mọc lệch 

d. Cao rãng 

7 Trong các yếu tố nội tại, khoanh tròn yếu tố nào quan trọng nhất: 

a. Phản ứng miễn dịch tại chỗ của cơ thể 

b. Thiếu vitamin c 

c. Rối loạn nội tiết tuổi dậy thì và thai nghén 

d. Suy dinh dưỡng 

8 Điền cho đủ 4 loại bệnh viêm quanh răng trong phân loại: 

a. Viêm lợi 

b. 

c. 

d. Teo vùng quanh rảng 

9 Khoanh tròn 1 câu đúng nhất trong nhũng nguyên nhân 
viêm lợi dưới đây: 

a. Tác nhân vật lý, hoá học 

b. Sang chấn 

c. Vi khuẩn 

d. Mọc răng 

10 Kể cho đủ các thể viêm lợi: 

a. Viêm đỏ 

b. 

c. 

d. 

e. Viêm đặc hiệu 

11 Điển đủ các triệu chứng điển hình của viêm răng quanh răng: 

a. Viêm lợi mạn tính 
b. 

c. Lợi co, hở cổ và chân răng 

d. 

e. 


34 



12 Khoanh tròn một biến chứng thương gặp của viêm quanh răng. 

a. Viêm mô tế bào, viêm xoang hàm, viêm xương tuỷ hàm 

b. Ap xe quanh ràng 

c. Viêm tuỷ răng ngược dòng 

d. Đi xa vào tim, não. 

13 Kể đủ 4 thể lâm sàng viêm quanh răng 

a. Viêm quanh răng cấp tính ở người trẻ 
b. 

c. Viêm quanh rảng mạn tính 
d. 

14 Khoanh tròn 1 câu đúng nhất trong khám cận lâm sàng 
viêm quanh răng. 

a. Xét nghiệm máu 

b. Xét nghiệm nước tiểu 

c. Chụp phim răng trong miệng và toàn cảnh 

d. Chụp phim phổi 

15 Kể cho đủ các bước điểu trị viêm quanh răng. 

a. Loại trừ các kích thích tại chỗ 

b. 

c. 

d. Hưáng dẫn bệnh nhân vệ sinh răng miệng 

16 Khoanh tròn câu đúng trong hướng dẫn bệnh nhân chải răng 

a. Chải răng 

b. Chải chếch 45 u 

c. Chải xoay tròn 

d. Chải chếch 45° và xoay tròn 


35 



CHỈ BỊNH VA CHỐNG CHỈ ĐINH NHỔ RẪNG • TAI BIẾN 
THMÒNG GẶP DO NHỂ RẪNG 


I. MỤC TIỄU 

1. Chỉ định được những trường hợp cần phải nhổ răng và chưa cần nhổ răng. 

2. Chẩn đoán được những tai biến thường gặp đo nhổ răng. 

3. Xử trí được (tạm thài) các trường hợp chảy máu kéo dài và viêm ổ răng 
sau khi nhổ rảng. 

II. NỘI DUNG CHÍNH 

1. Đặt vân để 

• Khi thăm khám răng, người thầy thưôc phải biết và phải trả lời được câu 
hỏi: có cần nhổ răng không? do đó việc biết và áp dụng nhũng chỉ định và 
chổng chỉ định nhổ ràng này một cách linh hoạt phù hớp với từng bệnh 
nhân là điều hết sức quan trọng. Những chỉ định và chông chỉ định này 
mang tính tương đôn 

• Việc quyết định nho răng cho bệnh nhân phải cãn cứ vào những điểm cơ 
bản sau: 

- Tình trạng bệnh lý của ràng. 

- Tình trạng sức khoẻ chung của người bệnh. 

- Khả năng của ngưòi thầy thuôc, trang thiết bị, dụng cụ và cơ sở vật chất khác. 

2. Những chỉ dinh nhổ răng 

2.1. Đối với răng vĩnh viễn 

- Nhổ những ràng không còn chức náng ãn nhai. 

Ví dụ: vỡ quá 2/3 thân răng, chỉ còn chân răng, răng lung lay nhiều (độ 3, độ 4) 
(do bệnh nha chu, tiêu xương quá nhiều v.v... 

- Nhổ những ráng bị viêm nhiễm mạn tính, đă điều trị nhiều lần (bằng 
phương pháp bảo tồn hay phẫu thuật) mà không có kết quả. 

- Nhổ những răng gây ra biến chứng viêm tại chỗ (viêm xương, viêm mô tế 
bào; viêm xoang hàm v.v...). 

- Nhổ rảng theo yêu cầu của phục hình răng hay chỉnh hình răng mặt. 


36 



- Nhổ những rãng ngầm, răng lệch, răng thừa đã gây ra biến chứng nhiều lần. 

- Nhổ nhừng răng bệnh lý, mà những ráng này sẽ nằm trên đường đi của tia 
xạ trong việc điều trị một khối u nào đó vùng hàm mặt. 

2.2. Đôi với ráng sửa 

- Nhổ những răng sữa đã đến tuổi thay răng. 

- Nhổ nhừng răng sữa bị viêm mạn tính điều tri nhiều lần không có kết quả. 

- Nhổ những răng sữa mà những ràng này cản trỏ đến việc mọc răng vĩnh viễn. 

3. Chống chỉ dịnh nhổ răng 

- Chưa nhổ ráng cho nhũng người đang bị bệnh cấp tính (như cảm, cúm, 
viêm phế quản v.v...),bệnh nội tiết, tim mạch, thần kinh và tâm thần, phụ 
nữ đang có kinh nguyệt, thai nghén v.v... 

- Chưa nhổ răng cho nhũng răng lệch, mà những ráng này chưa hề gây ra 
biến chứng. 

- Cấm không được nhổ răng trong thòi gian bệnh nhân đang điều trị tia xạ 
một bệnh nào đó ỗ vùng hàm mặt. 

4. Những tai biến trong quá trinh nhổ răng 
4.1. Ngất xỉu (Lipothemie) 

Nguyên nhàn: do bệnh nhân mệt mỏi, đau đớn, mất ngủ và sợ hãi. 

Ngất: là một trạng thái mất tri giác một phần hay toàn bộ tạm thòi do thiếu 
oxy trong não. 

Từ nhẹ đến nặng ngưòi ta chia ra 3 trạng thái: xỉu, ngất xanh và ngất trắng. 
Xỉu: là tình trạng mất một phần tri giác. 

Biểu hiện làm sàng: 

- Ngáp 

- Vẻ mặt hoảng hôt, lo sđ. 

- Toát mồ hôi. 

- Da xanh tái. 

Bệnh nhân xỉu dần đi. 

- Mạch nhỏ, không đều. 

- Nhịp thỏ chậm lại. 

Xử trí: 

- Cho bệnh nhân nằm đầu thấp, ndi thoáng khí và ấm. 

- Nới rộng quần, áo. 


37 



Xoa cồn vào mặt, thái dương, trán, hai bên cổ. 

Tiêm thuôc hồi sức và trợ tim; 

+ Campho 1 ông 5ml tiêm dưới da 
+ Coramin 1 ông 5ml tiêm dưới da 
+ Cafein lml, v.v... 

Ngất xanh (Syncope): 

Biếu hiện lâm sàng ; 

Da mặt xanh tím (Cyanose). 

Nhịp thở, nhịp tim lúc đầu tăng, sau không đều và ngừng hẩn. 

Huyết áp tăng rồi hạ. 

Xử trí: 

Hô hấp nhân tạo: khai thông đường hô hâp trên (lấy đờm rãi). Thực hiện 
phương pháp miệng - qua miệng: đặt bệnh nhân nằm ngửa, kê một cái gối 
dưới xương bả vai, lật đầu ra sau. Người cứu nạn quì gối cạnh đầu bệnh 
nhân, một tay lật đầu ra sau và kẹp mũi. Tay kia đỡ cằm và banh miệng ra. 
Miệng kề miệng thổi đến khi lồng ngực bệnh nhân nở ra. Thổi như vậy 12 
lần một phút. Nếu không khai thông đường hô hấp được thì phải mô khí 
quản tốỉ thiểu. 

Tiêm thuốc hồi sức. 

Thỏ oxy. 

Ngất trắng (Shock): Đây là tình trạng tim phổi đều ngừng hoạt động. 

Biểu hiện lâm sàng: 

Có thể xảy ra đột ngột, không một dấu hiệu báo động. 

Bệnh nhân da xám, không tự chủ được. 

Đồng tử dãn to. 

Có thể có một vài triệu chứng trước khi ngất trắng. 

Xỉu, toát mồ hôi. 

Buồn nôn hoặc nôn. 

Mạch chạm, không đều. 

Huyết áp hạ. 

Sau đó có thế xuất hiện. 

Mạch không bắt được. 

Không nghe được tiếng tim. 

Huyết áp không đo được. 



xử trí: cần nhanh chóng tái lập tuần hoàn và hô hấp cho bệnh nhân. 

- Hô hấp nhân tạo. 

- Cho thả oxy. 

- Xoa bóp tim ngoài lồng ngực. 

- Tiêm adrenalin 1/1000 0,2 - 0,3 ml vào thất trái. 

4.2. Gay kim tiêm 

Nguyên nhân: 

- Do bệnh nhân sơ hãi, giãy giụa. 

- Do thầy thuốc làm thủ thuật thô bạo, không đúng phương pháp. 

Xử trí: 

- Nếu không thấy đầu kim gày thì dùng gắp lấy ra. 

- Nếu không trông thây đầu kim gãy thì phải rạch phần mềm dưới sự hướng 
dẫn của x.quang, siêu âm. 

4.3. Choảng do thuốc tê 

Nguyên nhân: 

- Do cơ địa người bệnh mẫn cảm với thuốc tê. 

- Do dùng thuốc sai. 

Biểu hiện lảm sàng: sau khi tiêm thuôb tê, bệnh nhân xuất hiện các triệu 
chúng như: 

- Người mệt mỏi- xỉu đi. 

- Da tái xanh. 

- Vã mồ hỏi. 

- Mạch nhanh nhỏ. 

- Buồn nôn hoặc nỏn. 

- Đồng tử dãn to. 

Xử trí: 

- N dí rộng quần áo. 

- Cho bệnh nhân nằm đầu thấp, nơi thoáng khí và ấm 

- Tiêm thuốc: 

+ Caripho 1 ống 5ml dưới da 
+ Coramin 5ml dưới da 
+ Cateiĩi lml 



- Nếu nặng: 

+ Cho thở oxy 

+ Dùng thuốc kháng histamin 
+ Truyển dịch. 

4.4 . Tai biến làm hại răng 
Gãy vở thân ràng 

Nguyên nhân: 

- Do tổn thương răng quá lớn, răng đã điều trị nhiều lần... 

- Do bệnh nhân giày giụa, gạt tay người thầy thuốc khi đang làm thủ thuật. 

- Do thầy thuốc nhổ răng thô bạo không đúng phương pháp. 

Xử trí: (về nguyên tắc) phải lấy chân răng ra khỏi xương hàm. 

- Nếu tiên lượng dễ thì dùng bẩy, kìm để lấy chân răng căn cứ vào tổn 
thương rảng và X quang. 

- Nếu tiên lượng khó: thì phải phẫu thuật bộc lộ xương ổ răng để lấy chân rảng. 

Làm sai khớp hay lung lay răng bên cạnh 

Nguyên nhân: Do dùng bẩy không đúng. 

Xử trí: 

- Nếu ràng lung lay còn nằm trong ổ răng, thì có thể cô' định răng này bằng 
chỉ thép với những rảng bên cạnh. Khuyên bệnh nhân tránh ăn nhai và 
phải theo dõi tuỷ răng còn sôhg hay chết để điều trị kịp thòi. 

- Nếu răng bị rơi ra khỏi ổ rảng: thì cần phải cấy lại răng. 

Nhổ nhầm răng 

Nguyên nhân: Do người thầy thuốc không cẩn thận hoặc tìm không đúng 
ràng bệnh lý. 

Xử trí: 

Cần nói cho bệnh nhân biết làm thủ thuật cấy lại răng nếu có các điều kiện sau: 

- Răng nhổ ra còn nguyên vẹn. 

- Xương ổ răng không bị vờ, tổ chức phần mểm lành lặn. 

- Bệnh nhân khoẻ. 

- Nhổ mầm rầng vĩnh viễn. 

4.5. Tổn thương xương hàm 

Xương ổ răng và rách nát phần mềm quả nhiều 

Nguyên nhân: Do nhổ răng khó. Phải sử dụng đục, bẩy.... để lấy răng, hoặc 
do người thầy thuôc làm thô bạo. 


40 



xử trí 

- Rửa sạch ổ răng bằng dung dịch NaCl 9 % 0 , H 2 0 2 5 - lOv. 

- Lấy hết những mảnh xương vụn ra khỏi ổ răng. 

- Dùng nạo, kìm gặm xương làm nhẵn nhụi mặt xương. 

- Khâu phục hồi phần mềm. 

- Theo dõi và chăm sóc tốn thương sau nhổ răng. 

Gày vò lồi củ xương hàm trên do nhô răng sô 8 hàm trên 

Nguyên nhản: Do bẩy quá mạnh ra phía sau. Nhất là khi chân răng bị cứng 
liền với ổ rảng. Từ đó có thể dẫn đến xuất huyết của động mạch răng sau. 

Xử trí : Lấy mảnh võ lồi củ. 

Tôn thương xoang hàm trên khi nhổ răng hàm nhỏ và lởn hàm trên 

Nguyên nhản: 

- Do ngưòi thầy thuốc làm thô bạo trong quá trình nhổ răng. 

- Do đặt bẩy không đúng. 

Các hình thái tổn thương: 

- Xoang bị thủng lành mạnh. 

- Xoang bị thủng có bệnh từ trước. 

Chân đoán lấm sàng: 

- Đang nhổ răng thì thấy mất răng đó. 

- Làm nghiệm pháp thổi. 

- Chụp X quang. 

Xử trí: Về nguyên tác phải lấy bằng được chân ráng ra khỏi xoang. 

- Nếu còn nhìn thấy chân răng ta dùng châm sô" 17 theo đương ổ răng để móc 
chân răng ra. 

- Nếu trên X quang: chân rãng nằm gần ổ răng thì dùng một miếng gạc cuộn 
đẩy vào trong xoang. Gạc vào xoang sẽ mở rộng và ngoáy trong xoang. Rút 
gạc ra, có thế lôi theo chân rảng. 

- Nếu thất bại thì dùng phẫu thuật bộc lộ xoang để lấy chân răng và khâu 
phần mềm lại. 

Gảy xương hàm 

Do ngươi thầy thuốc dùng lực quá mạnh để nhổ răng. Đặc biệt khi dùng búa 
đục để phá xương ổ răng mà không được người trợ thủ đỡ hàm. Khi phát hiện găy 
xương hàm thì phải xủ trí theo nguyên tác nán chỉnh và cố định xương hàm. Để 
phòng ngừa tai hiến này, cẩn phải biết hạn chế lực trong quá trình nhổ răng. 


41 



4 . 6 . Tẩn thương cơ 

Nguyên nhân: 

- Quá trình nhổ răng làm tổn thương phần mểm. 

- Thường do dụng cụ trượt đâm vào các tể chức xung quanh như lợi, má, sàn 
miệng, lưỡi, môi v.v... 

Xử trí: 

- Nếu rách - thủng thì khâu phục hồi. 

- Cho dùng kháng sinh. 

- Chông viêm tại chỗ. 

4 . 7 . Tổn thương dây thần kinh răng dưới và dây lưỡi 

Gặp khi nhổ rãng hàm nhỏ, răng khôn hoặc răng hàm lớn hàm dưới. Để đề 
phòng cần sử dụng bẩy, nạo ổ răng một cách nhẹ nhàng. Tốt nhất là tránh đi 
xuổng quá sâu vùng cuông răng để khỏi phạm phải những dây thần kinh này. 

Biểu hiện lâm sàng: ngưòi bệnh đau nhức nhiều ở vùng xương hàm dưới 
hoặc tê ở lưỡi. 

Xử trí: 

- Cắt bỏ xương ổ răng. 

- Dùng thuoc giảm đau toàn thân và tại chỗ. 

- Các loại vitamin nhóm B liều cao. 

4.8 . Răng rơi vào khí quản hoặc thực quản 

Nguyên nhân: 

- Do kẹp rãng không chặt. 

- Tư thế bệnh nhân khi nhổ răng không đúng. 

Xử trí: 

- Nếu răng hoặc mảnh xương rơi vào thực quản thì nên để nguyên cần theo 
dõi phân. Có tác giả khuyên bệnh nhân ăn nhiều chất xơ như cọng măng 
tây, nhiều sợi có celulose mà dịch vị không làm tan được, những sợi này sẽ 
lôi cuôn răng ra ngoài theo phân. 

- Nếu răng hoặc mảnh xương rơi vào khí quản, thi đây là một tai nạn nghiêm 
trọng, cần nhanh chóng cứu chữa bệnh nhân. Người bệnh khó thở, nghẹt 
thở, ho dữ dội, việc xử trí không kịp thời sẽ có thể làm bệnh nhân tử vong. 
Cần thiết cho thô oxy và tiêm thuôc chông co thắt như atropin 1/4 mg tiêm 
dưối da sau đó mở khí quản tôi thiểu. 

4.9 . Trật khớp thải dương hàm 

Hay gặp ở những người bệnh có dây chằng khớp chùng, hoặc khi bệnh nhân 
há miệng quá to và lâu, hoặc do thầy thuốc đè lên quá mạnh... 


42 



Khi trật khớp thái dương hàm cần phải nắn chỉnh ngay để trả khớp thái 
dương hàm về vị trí giải phẫu. 

Cách tiến hành như sau: 

- Để bệnh nhân ngồi trên một ghế thấp, đầu thẳng, người trợ thủ giữ chặt đầu. 

- Thầy thuốc đứng trước mật bệnh nhân, hai chân kẹp hai đầu gôi người bệnh. 

- Hai ngón tay cái của thầy thuốc quấn gạc đặt lên trên mặt nhai của rãng 
hàm lớn hàm dưới, còn nhừng ngón tay khác thì ôm chặt lấy xương hàm 
dưới, nơi góc hàm. 

- Ân mạnh hàm dưới từ trên xuống dưới rồi đẩy hàm ra sau. 

- Khi có cảm giác hàm xê dịch và có tiếng đập lúc ấy xương chuỳ đã trở vể vị 
trí củ. 

- Cô" định hàm bằng băng quấn cằm - đầu từ 1 đến 2 tuần, khuyên bệnh nhân 
không nên há miệng to, ngáp to và hạn chế cử động. 

- Nếu thất bại thì phải gây mê hoặc gây tẽ dây thần kinh cắn để nắn chỉnh. 

4.10. Nhiễm trùng xương Ổ răng sau khi nhô ràng 

Nguyên nhàn: 

- Do giữ vệ sinh hôc miệng sau khi nhổ rảng chưa tốt. 

- Do rách nát phần mềm, vỡ xương ổ răng nhiều do nhổ răng khó. 

- Do dụng cụ và người thầy thuốc không đảm bảo vô trùng khi nhổ ráng. 


Hình thái lâm sàng: cỏ 2 loại (xem bảng dưỏi). 


Bản chả't 

Viêm khò 

Viêm ổ răng có mủ 

Do rối loạn vận mạch, việc nuôi 
dưỡng xương ổ răng sau khi nhổ 
không đươc tốt 

Do nhiễm trùng 

Dấu hiệu 
lâm sàng 

Cơ nâng: đau nhức ổ răng Thực thể: 
ổ rãng khô không có dịch Xương ổ 
răng có màu trắng xám Lợi không có 
dấu hiệu vièm 

Cơ năng: có sốt khoảng 38°c - 39°c. Đau 
nhức vùng nhổ răng. Người mệt mỏi. 

Thực thể: huyệt ổ ràng có nhiều dịch rỉ 
viêm, hoặc mủ 

Lơi xung quanh nề đỏ 

Xử trí 

Tuyệt đối không nạo ổ răng chỉ cần rửa 
sạch ổ răng bằng dung dịch NaCI 9%0 
ấm. Sau đó íau khò và cho 1 bấc ngấn 2 
- 3 cm có nhúng một ít eugenol. Hướng 
dân vệ sinh răng miệng vả xoa nắn lợi 
để phục hồi vận mạch. 

Gây tẽ tại chỗ. 

Nạo huyệt ổ răng. 

Hàng ngày bơm rửa sạch ổ răng bằng 
nước H 2 0 2 5 - lOv, và dung dịch NaCI 
9%o 

Dùng thuốc chống viêm tạì chỗ 
(Sedativ, Sindolor, xanh methylen...). 
Kết hơp dùng kháng sinh giảm đau. 


43 




Ngoài ra có thể gặp viêm xương, viêm mô tế bào sau nhổ ráng. Tuy vậy 
những trường hợp này rất ít gặp. Nếu gặp có thể xử trí như đã trình bày trong bài 
viêm nhiễm vùng hàm mặt. 

4.11. Chảy máu kéo dài sau nhổ răng 

Nguyên nhân: 

- Do nhổ răng cho những người mắc bệnh máu (bệnh ưa chảy máu, bệnh bạch cầu). 

- Do rách nát phần mềm, vỡ xương ổ ràng nhiều. 

- Do còn sót lại u hạt ỏ cuông răng đă nhổ. 

Xử trí: 

- Phải thăm khám cẩn thận tỉ mỉ để phát hiện nguyên nhân gây chảy máu 
kéo dài. 

- Xử trí theo nguyên nhân. 

- Nếu do còn sót u hạt: thì nạo huyệt ổ răng lấy hết u hạt. Rửa sạch ổ rảng và 
cho cán gạc theo dõi. 

- Nếu rách nát phần mềm và vỡ xương ổ răng nhiều thì rửa sạch ổ răng. 
Khâu phục hồi phần mềm. Có thể cho một miếng gelaspen vào ổ răng và cho 
cấn gạc chặt. 

- Nếu nhố răng cho những bệnh nhân bị bệnh máu thì cần rửa sạch ổ rảng, 
cho 1 miếng gelaspen, nhét gạc tẩm iodoíbc và cố định hàm. Sau đó kết hợp 
với chuyên khoa huyết học, xác định các yếu tô" đông máu và điều trị theo 
chẩn đoán. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC 

1. Sử dụng ảnh minh hoạ. 

2. Sinh viên tự xem bài giảng trước. 


44 



TEST ĐÁNH GIÁ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


Đúng - Sai 

Nhổ những răng bị viêm nhiễm mạn tính chưa được điều trị. 

Nhổ nhủng răng mà nó gây ra viêm xương, viêm mô tế bào. 

Nhổ răng trước khi điều trị xương hàm bằng tia xạ. 

Nhổ bốt răng để nắn chỉnh cung hàm ỏ người có hàm đẹp. 

Nhổ răng lệch, ngầm chưa gây biến chứng. 

Không được nhổ răng cho những người đang bị đái tháo đường 

Nhổ rảng cho bệnh nhân đang điều trị tia xạ ở xương hàm. 

Gãy vỡ thân răng là một trường hợp hay gặp trong nhổ răng. 

Cần phải khai thông đường hô hấp cho những bệnh nhân bị ngất. 

Can phải xoa bóp tim ngoài lồng ngực và tiêm thuốc hồi sức 
ngay cho bệnh nhân bị ngất. 

Cần phải kiểm tra kỷ răng cần nhổ. 

Không cần lấy chân răng ra khỏi xoang miễn là đảm bảo vô 
trùng trong hôc miệng. 

Bằng mọi cách để lấy răng ra khỏi ốhg tiêu hoá. 

Cần mở khí quản ngay nếu rãng rơi vào khí quản. 

Xỉu và ngâ't giông nhau về triệu chứng và điều trị. 

Bệnh nhân há miệng to và lâu để người thầy thuôc nhổ răng 
là nguyên nhân gây trật kháp thái dương hàm. 

Cầm giữ vệ sinh rảng miệng tôt sau khi nhổ răng. 

Khi đau nhức ổ răng cần phải nạo. 

Cần phải phôi hợp giữa điều trị toàn thân và tại chỗ khi bị 
viêm ổ răng có mủ. 

Cần phải thảm khám kỹ bệnh nhân để phát hiện nguyên 
nhân chảy máu kéo dài sau nhổ răng. 

Cần rửa sạch ổ rảng và chèn gạc chặt trước khi gủi bệnh 
nhân lên tuyến cao hơn khi bị chảy máu sau nhổ răng. 


45 



LIẾN QUAN GIỮA RÃNG MIỆNG VÀ TOẢN THÂN 


I. MỤC TIẾU 

1. Phát hiện được các dấu hiệu ban đầu ở miệng khi niắc các bệnh nhiễm 
trùng (sởi, phát ban, thủy đậu, cúm), nhiễm độc (chì, thuỷ ngân), thiếu 
vitamin, bệnh nội tiết, bệnh máu. 

2. Chẩn đoán được viêm xoang do răng và "giả" đau rãng do viêm xoang. 

3. Chẩn đoán được nhiễm trùng mát do ràng và "giả" đau răng do một sô" 
bệnh mắt. 

II. NỘI DUNG 

1. Đặt vấn để 

Cơ thể là một khôi thông nhất. Giùa các cơ quan trong cơ thể khi hoạt động 
đều có sự phôi hợp qua lại lẫn nhau. Một khi xuất hiện bệnh lý ở một cơ quan này 
thì có thể ít nhiều ảnh hưỏng đến một hay nhiều cơ quan khác. Bệnh lý ở răng 
hàm mặt cũng như bệnh lý ỏ cơ quan khác cũng không tách ròi quy luật trên. 

2. Đối với bệnh nhiễm trùng 

Một sô bệnh thường được nhắc đến là: 

2.1. Bệnh sởi 

Là bệnh lây có tính chất toàn thân. Tuy vậy một trong những dấu hiệu xuất 
hiện trước khi phát ban là nốt Koplich - có màu trắng xanh nằm xung quanh lỗ 
tiết của tuyến mang tai (Stenon) tương ứng với vùng răng 6,7 hàm trên. 

2.2. Một số bệnh khác như 

Sốt phát ban, thuỷ đậu, cúm làm cho niêm mạc môi khô, lưỡi nứt nẻ. Đôi khi 
sốt cao làm tổn thương thành mạch gây chảy máu ố lợi. 

2.3. Một số bệnh ở răng - miệng như: 

Viêm quanh răng mạn tính, biến chứng của viêm tuỷ răng, viêm niêm mạc 
miệng v.v... có thể gây ra những bệnh ỏ đường tiêu hoá, (hội chứng suy giảm hấp 
thu), bệnh d khớp, ở tim v.v... 

3. Đối vái những trường hợp bị nhiễm độc 

Khi tiếp xúc lâu với hoá chất, kim loại nặng v.v... con người có thể bị nhiễm 
độc chẳng hạn: người lái xe có thể bị nhiễm độc chì, những người thợ mỏ thiếc. 


46 



thuỷ ngân v.v... oó thể bị nhiễm độc thủy ngân V.V.. Người ta thấy rằng, những 
người bị nhiễm độc này đều xuất hiện các triệu chứng ỏ lợi, ỏ răng, như lợi không 
còn săn chắc hồng nhạt nữa mà có màu đen, răng ngả màu V.V.. 

4. Đối vối người thiếu vìtamin 

4.1. Thiếu vitamin c 

- Chảy máu lợi 

- Bệnh nhân dễ bị viêm lợi do sức đê kháng giảm. 

4.2. Thiếu vitamin A 

- Niêm mạc miệng dễ bị hoại tử - bong các lóp niêm mạc. 

- Miệng khô. 

4.3. Thiếu vỉtamin D 

- Xương hàm bị biến dạng (vẩu...). 

- Răng mọc chậm. 

- Tố chức cứng của rảng thiếu vũng chắc. 

4.4. Thiếu vitamìn Bị 

- Gây rối loạn chuyển hoá albumin. Từ đó làm mức độ vững chắc của răng 
kém đi. 

- Gây hiện tượng tê bì. 

5. Thiếu một số chất nhưcalci, fluo 

Cùng làm ảnh hưởng đến chất lượng của men, ngà răng. Người thiếu những 
chất này dễ mác bệnh sâu răng. 

6. Đấỉ với người bị bệnh nội tiết 

6.1. Người bị bệnh thiểu nàng tuyến giáp: làm ràng mọc chậm, tổ chức cứng 
của răng yếu, dề bị gãy xương. 

6.2. Người cường năng tuyến giáp: răng dễ bị vỡ. 

6.3. Rối loạn tuyến cận giáp: cũng dẫn đến rồi loạn chuyển hoá calci - từ đó 
ảnh hưỏng đến chất lượng của thân rãng. 

6.4. Cường tuyến yên: ngưòi có bệnh to đầu ngón bẩm sinh (acromegalie) có môi 
dày, thễu xuông, mữi to, răng to và thưa. Lưõi gà phì đại, trụ trước amidan và 
hàm ếch to hơn bình thường. 

6.5. Thiểu năng tuyến yên: người bệnh có mặt choắt, miệng nhỏ như miệng 
chuột, răng và hàm ếch nhỏ. 


47 



6.6 . Tuyến sinh dục (ở nữ): 

ơ thời kỳ có kinh nguyệt: tảng tiết nước bọt dể bị viêm tuyến nước bọt. Có 
thể bị chốc mép, viêm niêm mạc miệng. Có mụn herpes ở mép, viêm lợi v.v. .. 

Ở thời kỳ thai nghén: răng dễ bị vỡ do thiếu calci. Mọi tổn thương ỏ niêm 
mạc có biểu hiện rõ hdn thời kỳ kinh nguyệt. 

Ở thời kỳ tắt kinh: dễ bị khô miệng, viêm lợi, viêm quanh răng v.v... 

> 

7. Đối với bệnh máu 

(Như bệnh ưa chảy máu, bệnh bạch cầu...) cũng đều có triệu chứng ban đầu 
xuất hiện ỏ ìợi, như tự nhiên chảy máu lợi, răng lung lay, miệng hôi, môi khô, lưỡi 
nứt nẻ... 

8. Mối quan hệ với bệnh tai mũi họng 

Từ viêm xoang, viêm amidan có thể gây ra bệnh lý ỏ răng và những mô xung 
quanh. Ngược lại do quan hệ chặt chê vê giải phẫu nên một khi xuất hiện bệnh lý 
ở răng hàm nhỏ, răng hàm lớn hàm trên có thể gây ra bệnh viêm xoang hàm hay 
viêm đa xoang. 

9. Môi quan hệ với bệnh đường tiêu hoá 

9.1. Rối loạn tiêu hoá: có thể biểu hiện ỏ lưỡi, như lưỡi có màng trắng xám (lưỡi 
bẩn). 

9.2. Viêm dạ dày: lưỡi có màng vàng nhạt, miệng khô. 

9.3. Viêm ruột: có những đợt viêm lợi, viêm niêm mạc miệng. 

9.4. Ngược lại có bệnh lý ở răng và vùng quanh răng thì gây ra: tiêu hoá 
kém, hấp thụ giảm, viêm đường tiêu hoá. 

10. Mốỉ quan hệ với bệnh ỏ mắt 

lớ.ĩ. Nhiễm khuẩn ả răng - miệng: có thể gây ra nhiễm trùng ả mắt và chấn 
thương xương ồ mặt (Leíbrt III) gây rối loạn thị giác. 

10.2. Bệnh glocom cấp cỏ biểu hiện đau nhức ráng 

Trên đây là một sô" bệnh có liên quan đến bệnh RHM. Không thể nói là đã đầy đủ 
và rõ ràng, nhưng một phần nào đó đã khẳng định rằng: khi thám khám bệnh lý ả 
ráng - hàm - mặt cần phải quan tâm đến bệnh lý ỏ các cơ quan khác trong cơ thể và 
ngược lại. Có như vậy việc dự phòng và điểu trị mới mang lại hiệu quả cao. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG 

- Chiếu đèn phim dương bản 

- Phát tài liệu cho sính viên trước và khuyến khích để sinh viên cho những 
dẫn chứng cụ thể khác. 


48 



TEST ĐẢNH GIÁ 


Đúng - Sai 

1 Khi thây bệnh lý ỏ niêm mạc miệng thì cần phải tìm hiểu 
nguyên nhân. 

2 Muôh răng - lợi được tốt cần phải ản uốhg đảm bảo dinh 
dưỡng, muồi khoáng, vitamin và các yếu tố vi lượng khác 
(calci, fluo...). 

3 Không cần xử trí gì khi bị viêm niêm mạc miệng. 

4 Bệnh đái tháo đường không gây ra viêm lợi, nha chu. 

5 Từ biến chứng của bệnh lý rảng có thể gây ra bệnh lý ở tai, 
mũi — họng. 

6 Từ viêm xoang hàm trên dẫn đến viêm quanh cuống và viêm 
quanh răng à những răng tương ứng. 

7 Khi có chỉ định phẫu thuật mắt cần phải thăm khám răng - lợi. 

8 Khám tại mủi họng là một việc làm không thể thiếu được 
khi phẫu thuật bệnh hàm mặt. 

9 Cần phải giữ vệ sinh răng miệng cho người có bệnh về máu. 

10 Cầm làm sạch môi trường miệng trong kế hoạch điều trị 
bệnh nhân bị đái tháo đường. 


49 



CẤP cúu RĂNG MIỆNG HAY GẶP 


I. MỤC TIÊU 

1. Chẩn đoán được viêm tuỷ răng để gửi đi nha sĩ. 

2. Chẩn đoán được gẫy, lung lay răng và xử trí cáp cứu. 

3. Chẩn đoán được áp xe lợi, viêm tấy quanh xương hàm do răng để chích 
rạch hay gủl chuyên khoa. 

4. Chẩn đoán được chảy máu lợi, và chảy máu ổ răng sau khi nhổ rảng để 
xủ trí ban đầu. 

5. Chẩn đoán và sơ cứu được chấn thương rách phần mềm miệng - mặt và 
gẫy xương hàm. 

II. NỘI DUNG 

1. Đại cương 

Các cấp cứu rảng miệng hay gặp phải kể đến đau rảng (do viêm tuỷ), ngă 
làm gẫy vơ hay lung lay, rụng răng ra ngoài, sưng tấy lợi hay vùng miệng hàm do 
biến chứng răng. Chảy máu lợi và ổ ràng là sơ cứu các chấn thương. 

Các vấn đề đã được giảng trong các bài viêm tuỷ, viêm nhiểm vùng hàm 
mặt. Tai biến do nhổ răng và chấn thương vùng hàm mặt sẽ được nhác lại các 
điểm chính. Riêng phần sang chấn răng sê được giảng kỹ hơn. 

2. Viêm tuỷ răng và xử trí cĩp cứu 

Chẩn đoán: 

- Đau dữ dội từng cơn (đau như điên dại - rage de dent) nhất là ban đêm. 
Bệnh nhân có thể nhận biết được đau từ rảng nào. Đau lan toả theo hướng 
các dây thẩn kinh rảng lên vùng thái dương. 

- Khám: ở vùng đau trong miệng có răng vổí lỗ sâu, thàm khári thấy lỗ 
sâu đã phá huý gần hết lớp ngà, chạm vào đáy lỗ sâu gảy rấc đau cho 
bệnh nhân. 

- Diến biến: đau do viêm tuỷ cấp tính kéo dài vài ngày sẽ dịu đi do tuỷ 
chết dần từng phần và chuyển sang viêm mạn tính khiến bệnh nhân lơ là 
không đi chữa răng, hậu quả dẫn đến viêm quanh cuông răng và viêm áp 
xe rò mủ. 


50 



xử trí: 

- Cho thuôc giảm đau: dùng một trong 3 loại sau đây: 

+ Paracetamol 500mg, uống 2 - 4 viên/ngày. 

+ Glafenine 200 mg, uông 2 - 4 viên/ngày. 

+ Ketoproíene (Bi - Proíénid) 150mg, uông 2 - 4 viên/ngày. 

- Thấm xylocain 5% nhét vào lỗ sâu rảng. 

- Gửi bệnh nhân đến nha sì. 

3. Sang chấn rãng 

Răng bị sang chấn do va đập hay ngã tuỳ theo mức độ có các thể lâm sàng 
sau đây: 

Gãy ngang, gãy dọc, lung lay hay ròi khỏi ổ răng. 

3.1. Gãy ngang 

- Thường gặp ỏ người trẻ do ngã, và đập làm gãy ngang ráng của, hoặc nhai 
phải sạn làm mẻ các múi rảng hàm. 

- Nếu diện gảy chưa phạm vào tuỷ răng thì được chữa như một lỗ sâu ngà, 
men răng: hàn bằng composit. 

- Đưòng gáy phạm vào tuỷ rãng: lúc này tuỷ bị hở ra moi trường miệng, 
nhiễm trùng dẫn tới viêm tuỷ và tuỷ sẽ hoại tử. 

Tuỳ vị trí đương gày và tình trạng đóng cuống răng đã hoàn thành hay chưa 
mà nha sĩ sẽ xử trí khác nhau. 

Đổ cấp cứu ị lấy bỏ phần gãy nếu có thể sau khi đã tiêm tê hay bôi bằng loại 
thuôc tê benzocain 20%. Ta cũng có thể dùng thuỗc tê tiêm xylocain 2 * 5% để bôi. 

Với nha sĩ: 

- Nếu răng đã đóng kín cuông (hay chóp), đường gãy ngang hoặc trên mức cổ 
răng vê phía thân: phần chân răng sẽ được lấy tuỷ và hàn kín ông tuỷ ngay 
đe sau này có thế làm răng trụ. 

- Nếu răng chưa đóng kín cuông, đường gãy cũng như trên: tưỷ chỉ được lấy 
một phần, phần gần chóp được bảo vệ bằng thuốc Dycal (hydoxyt calci) để 
chơ đến khi rãng đóng xong cuông sẽ lấy hết tuỷ sau. 

- Nếu đường gãy nằm ả 1/3 chân răng về phía chóp thường phải chữa tuỷ và 
mổ nạo bỏ phần cuông răng. 

3.2. Gãy dọc thản và chân răng: thường gặp ỏ răng hàm, người già vì răng khô 
và giòn. 

Vói răng một chân thì phải nhổ bỏ. 


51 



Với răng nhiều chân có thể lấy bỏ một phần (phần nhỏ), chữa tuỷ, rồi hàn 
hay bọc ràng lại bằng chụp kim loại. 

3.3. Xử trí cấp cứu sang chấn răng khỉ răng rơi ra khỏi Ổ 

- Tiêm phòng uốn ván cho người bệnh. 

- Rủa sạch răng và ổ răng. 

- Cắm răng trở lại 0 . 

- Buộc cỏ" đính ràng cắm lại vái các răng lán cận bằng chỉ thép (sô" 8, hình 
thang) hay nẹp thép trong 3 tuần. 

4. Áp xe lợi do răng và viêm tây lan toả 

4.1. Áp xe 

áp xe lợi có thể do viêm nha chu, thường nằm ở ngang mức chân răng. Nếu 
do viêm quanh chóp răng thường nằm sàu về phía ngách tiền đình. 

Nếu thấy áp xe đã tụ mủ (sau 3 - 5 ngày), tiêm phong bế xung quanh 
xylocain 2% hay bôi benzocain 20% và chích rạch tháo mủ. Chích ngang song song 
vói ngách tiền đình. 

4.2. Viêm tẩy lan toả 

- Dù nằm ơ ngoài má, vùng dưới hàm hay trong miệng ngách tiền đình và 
sàn miệng đều cần chích rạch kết hợp với điều trị kháng sinh trước và sau 
khi chích rạch. 

- Sau khi đã chọc dò, hút ra mủ và xác định được ổ mủ. Đường rạch vùng 
dưới hàm là song song với bờ dưới xương hàm dưới (cách má lcm). 

- Vùng mặt rạch ngắn theo hình rẻ quạt lấy náp tai lầm gôc để tránh cắt đứt 
dây thần kinh mặt. 

- Trong miệng theo nếp ngang tiền đình. 

5. Chảy máu lợi và ổ răng 

5.1. Chảy máu lợi 

Ngoại trừ các trường hợp chảy máu do có thương tồn bệnh lý ỏ lợi như: u lợi, 
ung thư niêm mạc lợi v.v... thường chảy máu lợi là do viêm lợi, và viêm nha chu. 

Lợi bị viêm ỏ quanh cổ răng màu đỏ, sưng nề khi khẽ chạm (chải ràng) là 
chảy máu, có khi chíp miệng cũng ra máu. Tuy việc chảy máu này không phải là 
cấp cứu tức thì nhưng vì kéo dài nên có khi làm bệnh nhân xanh xao, thiếu máu. 

Xử trí tại chỗ bằng cách lấy cao răng, bôi eugenol, rửa bằng nuổc oxy già 10 
thể tích. 



5.2. Chảy máu Ổ răng sau nhổ răng 

Đây là một cấp cứu thường gặp. Sau khi nhổ răng chừng vài ba giờ mà máu 
vẫn chảy từ chỗ nhổ răng. Bệnh nhân lo sợ và khó chịu, vẻ mặt xanh xao. 

- Khám tại chỗ ta thấy từ ổ răng hay viền lợi máu chảy ri rỉ. 

- Xử trí: cần nạo sạch ổ răng, bỏ hết cục máu đông cũ. Nếu đáy ổ răng mà 
thấy còn tổ chức hạt là đúng nguyên nhân. 

- Nguyên nhân gây chảy máu cũng có thể do rách lợi hay võ xương ổ răng. 
Nếu rách lợi cần khâu. Nếu vỡ xương 0 răng có mảnh xương vụn cần lấy 
ra. Sau đó ta đặt gạc cho bệnh nhân cắn lại. Nếu có gạc cầm máu thì 
nhét vào ổ răng. Cho bệnh nhân ngồi chơ sau 15 phút thay gạc nếu máu 
ngừng chảy là tốt. 

6. xử trí ban đầu vết thương phần mểm và gãy xương hàm 

Phương tiện giao thông phát triển cộng với sự yếu kém quản lý đường phô', 
tai nạn ơ nước ta hiện nay cao hơn gấp nhiều lần các nưóc khác, vết thương vùng 
miệng, hàm mặt chiếm tỷ lệ cao. 

Xử trí ban đầu 

Cầm máu: nếu máu không phụt thành tia thì sau khi rửa sạch vết thương, 
băng ép chặt máu sẽ cầm. Nếu máu phụt thành tia, phải dùng kẹp để kẹp cầm 
máu và buộc hay khâu chữ X. 

Làm thông đường thở: các vết thương gãy hàm, có các dị tật hay lươi tụt lấp 
họng cần câp cứu làm thông đường thở: móc sạch dị vật, khâu kéo và cố định lười 
ra trước (có thể dùng kim băng đã khử trùng nếu không có kim chỉ khâu). 

Lau rửa sạch vết thương: với các vết thương phần mềm trên mặt vì có sự 
cung cấp máu dồi dào và vì lý do thẩm mỹ nên dù tới muộn sau 6 giờ vẫn được 
khâu. Việc khâu đóng của phẫu thuật viên chuyên khoa thành công hay thất bại 
phụ thuộc vào việc lau rửa tốt vết thương lúc sơ cứu. Lau rửa sạch hết đất, dị vật 
bẩn bàng nưổc vô trùng, xà phòng và bàn chải mềm. 

Cố định sơ cứu xương gãy: trong các túi cấp cứu, thường có băng quấn cằm 
đầu đê cô định khi có gãy xương hàm trong khi chuyển chuyên khoa. 

Bệnh nhân được tiêm thuôc giảm đau nhưng không gây ngủ để có điều kiện 
theo dõi chấn thương sọ não. 

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC 

1. Sử dụng sơ đồ hình vẽ trên Overhead. 

2. Giải thích bằng các công thức tóm tát. 

3. Sinh viên đọc tài liệu trưác khi nghe giảng. 


53 



TEST ĐANH GIA 


Đúng - Sai 

1 Đau dữ dội từng cơn vào ban đêm là triệu chứng viêm tuỷ. 

2 Răng đau do viêm tuỷ kéo dài vài ngày, dịu đi rồi hết đau là 
khỏi bệnh. 

3 Ráng cửa gãy ngang cổ ràng phải nhổ bỏ. 

4 Răng hàm găy dọc hay chéo thân răng, ấy bỏ mảnh vỡ là đủ. 

5 Răng do sang chấn ròi ra khỏi ổ không thể cắm lại vào ổ 

răng đươc. 

6 Áp xe sưng tấy vùng ngách tiển đình do răng chỉ cần tiêm 
kháng sính là đủ. 

7 Trong viêm, chích áp xe lợi theo đường song song vói ngách tiền 
đĩnh lợi. 

8 Viêm tây lan toả vùng dưổi hàm được chích đúng dọc theo cơ 
ức đòn chùm. 

9 Viêm lợi chảy máu chỉ cần uổng vitamin c. 

10 Chảy máu sau nhố răng cần nạo sạch ổ răng và yêu cầu 

bệnh nhân cắn chặt gạc. 

11 Vết thương phần mềm ỏ mật giông các nơi khác trên cơ thể 
(chí chang hạn) không được khâu sau đúng 6 giò. 


54 



DI TẬT BẨM SINH VÙNG HÀM MẶT 


i. MỤC TIÊU 

1. Vẽ được bốn loại khe hở môi, vòm miệng bẩm sinh trên sơ đồ. 

2. Biết kế hoạch điều trị chung theo thời gian một bệnh nhân khe hở môi - 
vòm miệng. 

3. Vè được môi trên và mũi bình thường vối các mốc giải phẫu cờ bản. 

4. Vẽ được đương rạch mổ môi cho khe hơ. 


II. NỘI DUNG 

1. Đặt vân để 

DỊ tật bẩm sinh vùng hàm mặt đại đa sô" là khe hỏ bẩm sinh vì vùng đầu 
mặt cổ trong quá trình phát triển bào thai là sự gặp nhau và gắn liền của các nụ 
mầm. Nếu vì nguyên nhân bệnh lý nào đó các nụ mầm này không gắn được vào 
nhau sẽ để lại các khe hà bẩm sinh. 

Khe hơ bẩm sinh vùng hàm mặt mà chủ yếu là khe hở môi - vòm miệng có tỷ 
lệ 1/1000 trẻ sơ sinh. Trong khoa hàm mặt, sô" bệnh nhân tói điểu trị khe hở môi - 
vòm miệng chiếm khoảng 20%. 

2. Sự hình thành vùng miệng - mặt và khe hỏ bẩm sính 

Vào tuần lễ thứ ba , khi bào thai to khoảng lOmm ở phần đầu xung quanh 
một chổ lõm được gọi là miệng nguyên thuỷ (stomadeum) lồi lên năm nụ: một nụ 
trán, hai nụ hàm trôn và hai nụ hàm dưới. 

Từ nụ trán lại phát triển xuổng dưới hai nụ cho hai bên phải và trái, rồi lại 
từng bên tách đòi thành nụ mủi trong và nụ mũi ngoài. 

Môi trẽn và phầm hàm trên phía trước, lỗ rảng cửa là sự gặp nhau của các 
nụ hàm trên từ hai bên tiến vào giũa và nụ mủi trong phát triển từ trên xuống. 
Nụ mủi ngoài thì uô"n cong thành cánh mũi. Giai đoạn này gọi là sự hình thành 
vòm miệng tiên phát. 

Vào tuần lễ thứ tám , khi bào thai to khoảng 30mm có sự hình thành vòm 
miệng thứ phát do các nụ khẩu cái phát triển, từ nụ hàm trên trong hốc miệng để 
ngăn cách hô" mũi. 


55 



3. Vẽ sơ đồ bốn loại hờ mòi - vòm miệng 



a. Khe hỏ môi một bèn không toàn bộ 

b. Khe hở mồi - sống hàm tớì lỗ răng cửa quen gọi là khe hở môỉ toàn bộ 

c. Khe hở vòm miệng mềm 

d. Khe hở vòm miệng toàn bộ 

Qua sơ đồ ta thấy lỗ răng cưa là ranh giới nếu tính từ nhẹ đến nặng. 

- Khe hò môi sống hàm tính từ trưốc ra sau: khe hở môi đỏ, khe hở tơi gần 
nển mũi, khe hở tới nền mũi và chạy tới lỗ ráng cửa. 

- Ngược lại khe hở vòm miệng lại tính từ sau ra trước: nhẹ khe hơ lươi gà, 
vòm miệng mểm rồi khe chạy hết vòm miệng tói lỗ ráng cửa. 

- Khe hở mối - vòm miệng toàn bộ là thể nặng nhất đỗì vối khe hỏ một bên là 
thông suốt từ trước ra sau: người ta thấy khe hô bên trái nhiều hơn bên 
phải hơn hai lần. 

- Khe hở môi - vòm miệng cả hai bên chiếm khoảng 10%,là thể bệnh rất nặng 
- mổ tạo hình phục hồi rất khó khàn vì sự biên dạng và thiếu hụt tổ chức. 

4. Điểu trị khe hở mồi - vòm miệng 

Được coi là sự phối hợp của phẫu thuật viên, bác sĩ chỉnh nha, thầy giáo dạy 
phát âm, các bác sĩ tai mũi họng, tâm thần và các nhà xâ hội học. 

Việc điều trị ngày nay tuân theo thời gian biểu như sau: 

Trong 4 tuần đẩu: chăm sóc sơ sinh đặc biệt chú ý đến sự thông thương 
miệng mũi dễ mắc bệnh viêm đương hô hấp. 

Sau một tháng: làm các hàm bịt và nắn để tạm thòi bịt sự thông thương và 
nán chỉnh các đoạn hàm quá di lệch (nhất là với khe hở môi vòm miệng hai bên). 


56 






Khi trẻ từ 4 - 6 tháng: được trên 5 kg thể trọng và huyết sắc tô" trên 60% sẽ 
được mổ tạo hình môi lần đầu. 

Khi trẻ 12 - 24 tháng: có thể mổ tạo hình vòm miệng mềm theo 
Schueckendicir đê kịp thòi tập nói đúng. Sau đó theo hàm nắn và luyện phát ảm. 

Từ tuổi: có thể mổ tạo hình vòm miệng cứng. 

Sau 15 tuổi: sửa lại môi, mũi và làm hàm giả. 

5, Vẽ hình môi trên và mũi bình thường với các điểm mốc giải phẫu quan trọng 


Đỉnh mũi 



6. Khe hở môi một bên, biến dạng giải phẫu 

Khi có khe hồ, cơ vòng môi bị chia hai. Nếu khe hở bên trái, phần môi phải 
với nhân trung có cấu trúc gần bình thương tuy có bị kéo lệch: trục vách ngăn mũi 
lệch sang phải, cung cupidon phía bên trái kéo hếch lên trên. Môi bên trái kém 
phát triển, thiếu khuyết bề cao. Cánh mủi bên trái xẹp, chân cánh mũi đi lệch 
xuống dưỏi và ra ngoài. 


I 



Khe hở môi toàn bộ trái 


57 









7. Phương pháp tạo hình chữa khe hở môi một bên sử dụng vạt xoay - dẩy của 
R.Millard (1956) 



Đường rạch theo nguyên tắc tạo hình chữ z để tạo thành hai vạt. 

- Vạt xoay (a) một tam giác đỉnh vạt quay xuống dưói. 

- Vạt đẩy (b) nàm bẽn môi bệnh là một tam giác đỉnh quay lên trên. 

- Phần môi đỏ và ngách tiền đình được tạo hình bằng phương pháp chủ z. 

- Phần cơ được bộc lộ riêng và khâu kỹ nối hai bên với nhau theo hương cơ 
vòng môi bình thường. 

Sẹo sau khí môi được khâu phục hói 



III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN Tự HỌC 

a. Xem ảnh bệnh nhân qua ảnh và phim đèn chiếu. 

b. Vẽ trên bảng hay Overhead. 

c. Xem thao tác mổ trên mô hình bằng chất dẻo. 


58 



TEST ĐẢNH GIA 


Đúng - Sai 

1 Vùng miệng — mặt trước tạo thành bơi bổh nụ mặt. 

2 Vòm miệng tiên phát là phần mềm gồm môi đỏ và môi. 

3 Khe hơ môi - vòm miệng là bệnh bẩm sinh của hai thành 

phẩn môi và vòm miệng cúng. 

4 Khe hơ môi - vòm miệng là bệnh bẩm sinh của trẻ, khe hỏ 
môi phải đợi đến 3 tuổi mới mổ. 

5 Khe hở vòm miệng được mổ khi 4 tuổi. 

6 Khe hở môi toàn bộ bên trái làm vách ngăn mủi sẹo sang trái. 

7 Cung cupidon có hình dấu A . 

8 Mổ tạo hình khe hở mỏi một bên theo phương pháp R 
Milliard căn bản là tạo hình chủ z. 

9 Phần cd vòng môi khồng cần khâu kỹ. 


59 



CẤC KHỐI u LÀNH TÍNH HAY GẶP ở VÙNG MIỆNG - MẶT 

I. MỤC TIÊU 

1. Chẩn đoán được sáu khôi u lành tính hay gặp ở vùng miệng - mặt 

- u máu (hémangiome) 

- u bạch mạch (lymphangiome) 

- u xương (osteome) 

- u lợi ráng (epulìcs) 

- u liên bào (améloblastome) 

- Ư hỗn hợp tuyến nước bọt (T. mixte salivaire) 

2. Biết hướng xử trí để gửi bệnh nhân đến các tuyến chuyên khoa phẫu 
thuật hàm mặt. 

3. Phản biệt được các loại u này với khối u ác tính . 


II. NỘI DUNG 

1. Đặt vân đề 

Vùng miệng - hàm mặt có thể có các u lành tính như u mạch máu, u xương 
V. v.v... còn có các u lành tính đặc hiệu khác như u lợi, u nguyên bào men (chỉ có ỏ 
xương hàm), u hỗn hợp tuyến nước bọt. 

2. u máu 
Lâm sàng: 

Ư máu: là u tạo bởi các mạch máu (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch) tăng 
sinh. Ta có thể gặp u máu ở khắp nơi trên cơ thể, nhưng ỏ vùng đầu, cổ mặt nhiều 
hơn cả (theo J.M Fnedman và MB Gormby - 50% trên vùng đầu cổ mặt - 
(Brooklyn 1973). Trong các bệnh thuộc khoa hàm mặt u máu là loại u lành tính 
hay gặp nhất (khoảng 10 - 15% các ca phầu thuật). 

Có nhiểu loại u máu khác nhau, chúng có chung một sô^ triệu chứng lâm 
sàng như: 

- Màu đỏ hay tím. 

- Nổi gồ trên da hay niêm mạc, nếu ta bóp hay ấn u thì u xẹp, buông tay ra ư 
lại phồng trỏ lại. 

- u không đau. 


60 



- Nếu va chạm, xây xát có thể gây chảy máu. 

- Khi xây xát, có thể nhiểm trùng thứ phát và làm chảy máu nhiều gây nguy 
hiểm. Tuy nhiên cần cứ vào giải phẫu bệnh lý và dấu hiệu lâm sàng ta có 
thể gặp vài thể u máu sau đây; 

ư máu phang (angiomeplan): là những bỏt đỏ trên da mặt, đa số bẩm sinh 
hay có từ lúc nhỏ, tuy không có gì nguy hiếm nhưng ảnh hưồng đến thẩm mỹ. Khi 
ấn tay vào u vết đỏ đổi thành màu trắng, buồng tay u lại đỏ tím. 

u máu gồ (angiometubéreux); gồ trên da từng chùm như chùm dâu. 

Ư dưới máu da: thường tạo thành các hang máu, chủ yếu do tình mạch trở 
thành xơ, hang (caverneuse). Sự ứ đọng máu lâu ngày tạo thành các hạt sỏi trắng 
(phlebolithe). Sò u hơi chắc, thấy rõ các hạt sạn cứng rắn. 

Chụp X quang thấy rõ các hạt sạn. 

Chấn đoán: Dựa vào màu sắc, sò bóp u xẹp, có thể chọc hủt ra máu. 

Điêu trị: 

- u máu phảng có thể được cắt, ghép da hay dùng phương pháp áp lạnh bằng 
nitơ lỏng (cryosurgery). 

- Ư máu gồ, u máu dưối da củng có thể phẫu thuật cắt bỏ nếu u nhỏ, có ranh 
giói rõ. Nếu u to, ranh giói không rõ nguy hiểm nếu phẫu thuật, ta có thể 
tiêm gây xơ bằng thuốc morrhuat natri. 

- ơ Việt Nam hay dùng huyết thanh mặn ưu trương đun nóng lên 70 - 80°c 
và tiêm vào khôi u. Ư máu cùng có thể điều trị bàng tia xạ. 

3. u bạch mạch 

ít gặp hơn u máu (khoảng 1/3 nếu tính chung với u máu). 

Lâm sàng: 

Có the gặp ơ lưổi, ỏ má (da và niêm mạc), ở mặt và vùng dưới hàm, bên cổ. 
Khác với u máu, ư bạch mạch màu sắc da và niêm mạc trên u gần bình thường. 

- u bóp không xẹp. 

- u bạch mạch dễ bị nhiễm trùng thứ phát. 

- Thê bệnh hay gặp nhất là u bạch mạch nang (kystique) gặp ở vùng dưới 
hàm, cạnh cố ở trẻ sơ sinh, vài tháng tuổi. 

- u phát triển nhanh, không nôn chọc hút gây nhiễm trùng. 

Chẩn đoán : u sò mềm, lùng bùng, bóp không xẹp, màu sắc da và niêm mạc 
trên u gan như bình thường, 

Điều trị: Có thể tiêm gây xơ hay phẫu thuật cắt bỏ u. 


61 



4. u xương 

Có thể là nguyên phát (từ tạo cốt bào) hay thứ phát (từ tế bào tạo sụn, hay 
tạo xơ) u phát triên chậm (hàng nãm) làm mất cân đõĩ mặt. 

- Chụp phim X quang thấy xương nơi u đậm đặc. 

- Chỉ mổ u xương theo lôi đẽo gọt bốt u theo yêu cầu thẩm mỹ. 

5. u lợi răng 

u có liên quan về bệnh sinh mật thiết với sự thay đổi hormon nữ ở tuổi thiếu 
niên và phụ nữ mang thai. 

Lấm sàng có ba thể bệnh: 

u lợi xơ: mặt nhẵn, mật độ u đều, xương bình thương. 

ư lợi sùi: màu đỏ sẫm, sùi, sờ mềm, hay chảy máu, u phát triển từ lợi ố kẽ 
hai răng, trên phim X quang thấy có dấu hiệu tiêu xương giữa hai huyệt ổ ráng. 
Thường gặp trên phụ nử có thai, thường sau khi đẻ u tự biến đi. 

ư lợi thể hạt: mềm, màu đỏ sẫm. 

Chẩn đoán u lợi dễ, dựa vào hình thể và vị trí ư. 

Điều trị: bằng phẫu thuật cắt bỏ u và có khi phải nhổ răng và bấm bỏ phần 
xương mà u xâm làn. 

6. u liên bào men 

Làm sàng phát triển từ tế bào tạo men rảng hình sao. 

Về giải phẫu bệnh lý u có thể có sự kết hợp các tế bào khác làm thành nãm 
thê bệnh. 

ư nguyên bào men thế nang 
Bệnh nhân ơ tuổi thanh niên hay trung niên. 

- Thường gặp ả ngành ngang xương hàm dưói. 

- u phát triển dần ngày càng to làm biến dạng mặt. 

- Sờ u có triệu chứng bóng nhựa (bóp u thấy như bóp quả bóng nhựa, bóng 
bàn - xẹp một vết lõm, nếu bóp nhẹ dưới tay thấy phồng trở lại). 

Ràng trên u lung lay. 

Phim X quang: hình ảnh nhiều nang, 

- Chọc hút ra dịch vàng: có hạt cholesterìn. 

u xơ nguyên bào men: có thêm tế bào xơ, u phát triển chậm 
ư men tuyến (adéno - améỉoblastome) hay gập ỏ hàm dưới vùng răng nanh. 
ư răng xớ nguyên bào men (fibro - odonto • améloblastome). 


62 



u ràng nguyên bào men (odontõ - améloblastome) hay u men đặc . 

Phim X quang là một khối cản quang có hình nhiều răng dính vào nhau. 
Chẩn đoán u nguyên bào men dựa vào triệu chứng lâm sàng nêu trên và phim X 
quang. 

Điêu trị: phẫu thuật nạo, hay cát bỏ u cùng với một phần xương lành, ư 
nguyên bào men dễ tái phát sau mổ. 

Có một sô" ca rất nhỏ trở thành u ác tính. 

7. u hổn hợp tuyến nước bọt 

Rất hay gặp, chiếm 50% trong sô" các u tuyến mang tai. 

u do sự phát triển của liên bào túi tuyến và ông tiết vối các tổ chức liên kết 
đệm, đòi khi có cả sụn. 

Lảm sàng: u hổn hợp tuyến mang tai phát triển kéo dài trải qua ba giai đoạn. 

• Giai đoạn đầu: kéo dài vài năm. 

Triệu chứng chủ quan: không 
Triệu chứng thực thể: 

- u tròn nhỏ khoảng 1 cm. 

- Chắc đều, di động dễ, lỗ ôhg stenon bình thường. 

- Không có hạch. 

• Giai đoạn toàn phát: bệnh nhân trung niên (40 - 50 tuổi). 

Triệu chứng chủ quan: 

- ư thấy rõ, mất cân đôi mặt. 

- Không đau, không ảnh hưởng tới súc khoẻ. 

Triệu chứng thực thể: 

- Nhìn: u to bằng nắm tay ở vùng mang tai (nếu là u tuyến dưới hàm thì nhỏ 
hơn) da căng, có chỗ gổ cao, màu sắc da bình thương. 

- Sờ: u có chỗ rán, chỗ mềm ranh giói rõ, u ở nông di động được. 

• Giai đoạn thoái hoá ác tính: 

Triệu chứng chủ quan: đau và liệt mặt. 

Triệu chứng thực thể: u rất to, da loét, u dính với tồ chức xung quanh. 

Với u này nếu chụp X quang sau khi bơm thuôb cản quang vào tuyến qua lỗ 
tiết, u tuyến mang tai có hình một bàn tay (là các ông tiết) ôm quả bóng (là u). 

Điêu trị: cần mổ sóm tránh tai biển liệt mặt. Nếu đã thoái hoá thì mổ cắt 
rộng, chịu liệt mặt và phải điếu trị tia xạ hay hoá trị liệu sau mổ. 


63 



8. Chẩn đoán phân biệt u lành kể trên với ung thư phần mềm hay phần xương 

Các u lành không đau (trừ khi có nhiễm trùng phụ) không có hạch, thòi gian 
tiến triển kéo dài, khống hoặc rất ít ảnh hương đến sức khoẻ và các bộ phận giải 
phẫu lân cận. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ HƯỚNG DẪN học 

1. Sử dụng ảnh minh hoạ. 

2. Dùng Overhead. 

3. Sinh viên có bài giảng này trước. 


TEST ĐÁNH GIÁ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 


Đúng - Sai 

u máu ít thấy ở vùng mặt - miệng. 

Bổt đỏ trên da không phải là u máu. 
u máu bóp xẹp và đổi màu. 

Các hạt sỏi tráng thường thấy ỏ u máu thể gồ. 

Ư bạch mạch hay gặp ỏ người lón tuổi, 
u lợi hay gặp ơ nam giới 

Ư rảng nguyên bào men có triệu chứng bóng nhựa, 
u hỗn hợp tuyến nước bọt sờ mềm, ấn đau. 
u hỗn hợp tuyến nước bọt mang tai trải qua ba giai đoạn, 
u lợi có loét và sùi, gây đau. 

Phẫu thuật cắt bỏ các u lành sóm là hướng điều tri đúng. 


64 



UNG THƯ NIÊM MẠC MIỆNG 


I. MỤC TIÊU 

1. Nêu các tổn thương sổm của ung thư niêm mạc miệng. 

2. Biết cách tiến hành xét nghiệm tổn thương nghi ngà ác tính. 

3. Chẩn đoán được ung thư niêm mạc miệng. 

4. Nêu được phác đồ điều trị thích hợp. 

II. NỘI DUNG 

1. Đạì cương 

1.1. ưng thư vùng hàm mật thuộc nhóm ung thư đầu và cổ theo phan loại 
ung thư trên cơ thể người của Hội chông ung thư thế giới năm 1970 ở Houston. 

- Ung thư vùng hàm mặt bao gồm: Ung thư niêm mạc miệng, ung thư xương 
hàm, ung thư tuyến nước bọt, ung thư da, ung thư của tổ chức tạo máu. 
Trong đó ung thư niêm mạc má là hay gặp nhất. 

1.2. Ung thư niềm mạc miệng là một tổn thương lộ ra ngoài nên dễ nhận 
thấy, dễ chẩn đoán và điều trị. 

1.3. Ưng thư niêm mạc miệng là một tôn thương nằm ồ phần trên của cơ 
quan tiêu hoá . Vì vậy dễ sang chấn tạo thành vòng xoắn bệnh lý làm cho tổn 
thương phát triển nhanh: tổn thương loét + sang chấn -* chảy máu -> nhiễm 
trùng -> loét. Có thể nói rằng ung thư niêm mạc miệng luôn gắn liền với chảy 
máu và nhiễm trùng. 

1.4 . Ưng thư niêm mạc miệng liên quan mật thiết vòi các cơ quan làn cận, 

như xoang hàm, mùi, mắt, thần kinh. 

1.5. Ung thư niêm mạc miệng thường là ung thư biêu mô hay gặp ở ngươi 
trung tuổi, tiến triển tương đôi chậm so với các thể ung thư khác như sarcom hoặc 
ung thư của tổ chức tạo máu. 

2. ổ. Ưng thư niêm mạc miệng giai đoạn đầu triệu chứng nghèo nàn, bệnh 
nhân thường đến muộn ă giai đoạn T3, T4 rất khó khăn cho điều trị và tiên lương. 

1.7. Ưng thư niêm mạc miệng thường chẩn đoán dễ dựa vào lâm sàng và tẻ bào 
học... kết quả điều trị tuỹ thuộc từng bệnh nhân, tuỳ giai đoạn, và loại tế bào ung thư. 

1.3. Giải phẫu bệnh lý 

Cách xếp loại TNM theo "Tổ chức Quôc tế Chông Ung thư” UICC. 


65 



Ung thư niêm mạc miệng: 90% là ung thư biểu mô tế bào gai. 

Hệ thông xếp loại ung thư - TNM gổm: 

T: (Tumor - khối u) 

T 0 ; không có triệu chứng lâm sàng và X quang phát hiện ung thư. 

T\: u khu trú ò nông, kích thước dưối 2 cm 2 . 

T 2 ; kích thước u trên 2cm 2 và không có thâm nhiễm xung quanh. 

T 3 : kích thưổc u trên 3 - 4cm 2 có thâm nhiễm da và ít ở vùng lân cận. 

TY u lớn, đã xâm phạm các bộ phận lân cận. 

N: (Node - hạch vùng) 

N n : không phát hiện được hạch 
N t : hạch nhỏ di động cùng bên 
N 2 : hạch nhổ dí động hai bên. 

N 3 : hạch dính 

M: (Metastasis - di cán xa) 

M 0 : không phát hiện được di căn 
Mj: có di căn xa 

Nếu làm giải phẫu bệnh lý hạch thấy tế bào ung thư ghi thêm N+ 

2. Dịch tễ học 

- Ở Việt Nam - ung thư niêm mạc miệng chiếm khoảng 1,7% tổng số các loại 
ung thư, nếu tính cả ung thư lưởi và môi tỷ lệ là 3,7% (theo sô'liệu của Viện 
Ung thư Hà Nội, từ năm 1967 - 1971) theo sô' liệu cùa Nguyễn Văn Thụ từ 
1957 - 1975, ung thư niêm mạc miệng chiếm 18%. 

- Ở nước ngoài: Mỹ 1968 ung thư phần miệng chiếm 2,5%. ở Pháp Viện 
Roussy 1957: ung thư miệng chiếm 10%. 

- Về giải phẫu bệnh lý: â Việt Nam ung thư biểu mô chiếm 78,4% và ỏ Pháp: 
ung thư biểu mô chiếm 95% (Frank), 

3. Nguyên nhân gây ung thư 

3.1. Nguyên nhân hoá chất 

Như sẳn phẩm carbua, nấm mốc, thuôc lá, thuôc trừ sâu. 

3.2 . Nguyên nhản vật lý: tia X, phóng xạ, tia cực tím. 

3.3. Yếu tố dì truyền 


66 



3.4. Yêu tô virus 

Ngày nay ngươi ta nói nhiều đến yếu tố virus Epstein barr (EBV 1964) gây u 
lympho Burkìtt và u vòm. 

3.5, Yếu tố địa lỷy tập quán, sức dề kháng của cơ thể 
4. Triệu chứng 

4.1 . Cơ năng 

- Đau vùng tổn thương, đau ngày càng tăng. 

- Ăn, nói khó khán. 

- Chảy máu tự nhiến hoặc sau sang chấn. 

- Răng lung lay ngày càng tăng. 

- Hội chứng tai muì họng: 

Ngạt tác mùi, chảy máu mũi 
To, đày môi trên 
Đau nhức vùng xoang 
Triệu chứng này thường xảy ra một bên. 

- Hội chứng ơ mắt: 

Đau nhức mắt 
Lồi mắt 
Tắc lệ đạo 
Liệt nhãn cầu, lác. 

4.2. Thực thể 

Giai đoạn sớm: 

- Thể loét: vết loét nông, mềm ở niêm mạc, hoặc ỏ lợi quanh mặt rảng, vết loét phát 
triển rộng và sâu xuổng xương hàm, vết loét có đáy được phủ một lốp giả mạc hoặc 
tổ chức hoại tử, bờ nham nhố, chạm vào dễ chảy máu. 

- Thể sùi: tổ chức sùi như hoa súp lơ, dính chặt đáy, kèm theo loét hoại tử, 
chạm vào dề chảy máu. 

• Thế loét sùi thường gặp ỏ các vị trí sau: 

- Ớ môi: đường viển da và niêm mạc 

- ơ niếm mạc má: ở giữa tương ứng cung răng, sau răng sô' 8. 

- ở sàn miệng - hai bên rănh lưỡi. 

- Lưỡi: bờ bên 2/3 trưđc và 1/3 sau. 

- Vòm miệng: bờ bên, buồng hàm 3. 


67 



Giai đoạn muộn: 

Tổn thương ở niêm mạc lan ra tổ chức lân cận như xương hàm, xoang hàm, 
hố chân bưốm hàm. 

Tổn thương ỏ xương hàm, u lan ra phá huỷ xương tạo u xương hàm, ranh 
giới không rõ, thâm nhiễm da, hạn chế há miệng, ngách lợi phồng, sùi, loét, răng 
lung lay, miệng hôi thôi, tổ chức sùi loét dề chảy máu. 

Tổn thương ở xoang hàm, ngạt tắc mũi, chảy máu mũi, đau nhức vùng xoang 
một bên, sập hàm ếch, mặt trưổc xương hàm trên phồng có thể thâm nhiễm da. 
Khám thành bên mũi bị đẩy vào trong, có thê có tổ chức sùi qua lỗ thông ngách 
mủi giữa. Tôn thương ở xoang hàm có thế lan lên mát gây các triệu chứng ỏ mắt, 
rãng lung lay. 

Di cản hạch: 

- Hạch dưới hàm, di động hoặc dính là nơi hay di cản nhất. 

- Hạch cạnh cổ dọc theo bò trước cơ ức đòn chũm. 

- Hạch thượng đỏn. 

4.3 . Triệu chứng cận lâm sàng 

Nghiệm pháp xanh toỉuidin 

- Ap dụng cho những tổn thương nghi ngờ ác tính. 

- Tiến hành: bôi acid acetic 1%, sau đó bôi xanh toluidin 1% chờ 10 giây đến 
1 phút rửa lại bằng acid acetic 1%, kết quả mô có tổn thương bắt màu xanh. 

- Ưu điểm: xét nghiệm đơn giản, dùng để phát hiện sớm ung thư niêm mạc miệng. 

- Nhược điểm: một số tổn thương viêm cũng bắt màu xanh. 

Xét nghiệm tế hào bề mặt 

Xét nghiệm này rất quan trọng đôi vối việc chẩn đoán sớm ung thư niêm 
mạc miệng. Cơ sỏ của phương pháp này là những tế bào tróc ra từ khôi ư có 
cùng tính chất với tế bào u lấy bàng phương pháp sinh thiết. 

- Ưu điểm: đơn giản, kết quả sớm, làm ở nhiều vị trí một lúc, hướng cho sinh 
thiết đúng vị trí, tỷ lệ đúng cao 90%. 

- Nhược điểm: không xét nghiệm được tổn thương ở sâu hoác lấy phải tế bào 
viêm bề mặt, muôn có kết quả xác định phải làm sinh thiết. 

- Tiến hành: gạt bề mặt tổn thương bằng cây đè lưỡi nạo lấy tế bào lớp 
dưói, quệt tê bào nạo được lên phiến kính - cỗ* định bằng cồn 90°, gửi giải 
phẫu bệnh. 

Phẫu thuật sinh thiết: 

- Phẫu thuật sinh thiết nhằm chẩn đoán xác định ung thư, trước hoặc sau 
khi điều trị, tuỳ theo tổn thương ở nông hoặc sâu có thể làm ngay trên ghế 


68 



khám hoặc ỏ trong phòng mổ. Bệnh phẩm sinh thiết yêu cầu đủ rộng lcm X 
0,5 cm, tốt nhất là lấy giủa ranh giới tổ chức lành và tổ chức ung thư. 

- Bệnh phẩm được ngám vào cồn 90° để cố định và gửi chuyên khoa giải 
phẫu bệnh. 

X quang 

- Tuỳ từng bệnh nhân chọn các tư thế chụp phim 

- Chụp phim rãng. 

- Tư thế mặt thẳng. 

- Tư thế hàm dưới chếch. 

- Blondcan, Blondieau, Hirtz 

- Chụp Scaner (cát lóp). 

Các xét nghiệm cần thiết cho cơ quan nghi ngờ có di căn . 

Các xét nghiệm thông thường: về máu, nưốc tiểu, X quang tim phổi v.v... để 
đánh giá toàn trạng của bệnh nhân. 

5. Chẩn đoán 

Dựa vào kết quả lâm sàng, X quang, tế bào học cần phải xác định: 

- Vị trí, kích thưỏc u. 

- Tẩ chức bị xâm lấn. 

- Tế bào ung thư loại nào. 

- Xếp loại theo TNM. 

- Xếp theo giai đoạn. 

6. Điểu trị 

Tưỳ theo từng bệnh nhân, ỏ giai đoạn nào, ung thư loại tế bào gì mà lựa 
chọn các phương pháp thích hợp. 

6.1. Phương pháp phẫu thuật: 

Là phương pháp điểu trị tốt nhất, vói nguyên tắc là: 

- Phẫu thuật rộng, cắt toàn bộ u và tổ chức lân cận bị xâm lấn. 

- Phẫu thuật nạo vét hạch, cát bỏ hất hạch dưới hàm, hạch dọc cơ ức 
đòn chùm. 

- Phẫu thuật sớm kết quả sống trên 5 năm trên 50%. 

6.2. Phương pháp tỉa xạ 

Tia xạ có tác dụng tốt với ung thư tổ chức Hên kết và ung thư biểu mô ít biệt 
hoá, hay tái phát, đôi với ung thư biểu mô tia ít tác dụng, thường chỉ áp dụng cho 


69 



nhửng bệnh nhân không phẫu thuật được hoặc phẫu thuật không triệt để, có 3 
loại tia sau: 

- Tia X 

- Tia điện từ 

- Tía radium 

Tia điểu trị có thể gảy loét da, hoặc tiêu xương, bạch cầu giảm, hồng cầu 
giảm. Vì vậy điều trị tia phải theo dõi sát và chọn phương pháp điểu trị thích hợp. 

6.3. Phương pháp hoá trị liệu 

- Hoá trị liệu có nhược điểm là gây tổn thương cả tế bào lành. Gây giảm bạch 
cầu, viêm túi mật, rụng tóc v.v... 

- Hoá trị liệu được dùng trong những trường hợp: trước mổ để thu nhỏ u, 
không phẫu thuật được, phẫu thuật không triệt để, dùng hoá trị liệu có ba 
đường: uống, động mạch, tĩnh mạch. 

- Thuổc thường dùng là: 

+ Cyclophosphamid (Endoxan) 

+ Triethyleamino - benzochinon (Treníon) 

6.4. Điểu trị miễn dịch 

- Nguyên tắc: làm táng sinh sản tế bào lympho T, tăng khả nàng miễn dịch 
của cơ thể. 

- Hoá chất LHj, Eshlem, vỏ BCG. 

6.5. Phẫu thuật lạnh 

- Nguyên tắc dùng nhiệt độ thấp để diệt tế bào ung thư. 

- Dùng nitơ lỏng - 196°c. 

- Kết quả tốt đôì với ung thư da, hoặc ung thư không còn khả năng phẫu thuật. 

7. Tỉèn lượng 

Phụ thuộc vào: 

- Giai đoạn sớm hay muộn. 

- Loại tế bào ung thư. 

- Phương pháp điều tri. 

- Sức đề kháng của cơ thể. 

Để phát hiện sớm: trước một tổn thương nghi ngơ ác tính cần phải làm ngay 
các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán. 

Trên thế giói ung thư vùng miệng hàm mặt điều trị sống trên 5 năm là 35%. 


70 



TEST ĐÁNH GIÁ 


Đúng - Sai 

1 Loại tế bào ung thư nào hay gặp trong ung thư niêm mạc miệng. 

A. Ung thư tổ chức liên kết 

B. Ung thư tổ chức biểu mô 
c. Ung thư tổ chức tạo máu 

D. Ung thư tế bào gai có hoặc không có cầu sừng. 

2 Đặc điểm lâm sàng nào điển hình nhất ỏ ưng thư niêm mạc miệng 

A. Sùi, loét niêm mạc 

R. Chảy máu + biến dạng xương hàm 

c. Răng lung lay + chảy máu + nhiễm trùng 

3 Nhừng dấu hiệu nào xuất hiện sớm trong ung thư niêm mạc 

A. Vết loét, sùi 

B. Rảng lung lay 

c. Biến dạng xương hàm 
D. Hạch dưới hàm 

4 Vết loét nào khả năng là tổn thương ung thư niêm mạc 

A. Vết loét trợt 

B. Vết loét, đáy mềm 

c. Vết loét + răng lung lay 
D. Vết loét, đáy cứng, bờ nham nhỏ 

5 Thái độ nào đúng, trước một vết loét nghi ngò ác tính 

A. Chấm thuốc 

B. Kháng sinh 

c. Chấm thuôc + kháng sinh 
D. Xét nghiệm tế bào bể mặt 

6 Những đấu hiệu nào hay gặp trong ung thư niêm mạc miệng 

A. Răng lung lay 

B. Biến dạng mặt 
c. Ngạt tắc mủi 

D. Loét lợi + răng lung lay 


71 



Dấu hiệu điển hình của ung thư niêm mạc lan ra xoang hàm 

A. Chảy máu mũi 

B. Ngạt tắc mũi hai bên 
c. Đau nhức vùng xoang 

D. Chảy máu mũi + ngạt tắc mũi một bên 
Phương pháp chẩn đoán nào để phát hiện ung thư niêm mạc miệng 

A. Lâm sàng 

B, Lâm sàng + X quang 
c. Sinh thiết 

D. Lâm sàng + sinh thiết + X quang 
Nhóm hạch nào ung thư niêm mạc miệng hay dí căn nhất 

A. Hạch sau tai 

B. Hạch mang tai 
c. Hạch dưổì hàm 

D. Hạch bờ trước cơ ức đòn chũm 
Cách điều trị đúng nhất vối ung thư niêm mạc miếng. 

A. Phẫu thuật 

B. Tia xạ 
c. Hoá chất 

D. Phẫu thuật + nạo vét hạch 



CHẤN THHDNG VÙNG HÀM MẶT 


I. MỤC TIÊU 

1. Chẩn đoán sơ bộ chấn thương phần mềm và phần xương vùng hàm mặt. 

2. Xử trí sơ và cấp cứu chấn thương vùng hàm mặt. 

II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

1. Đặc điểm vùng hàm mặt 

- Vùng hàm mặt liên quan rất gần với sọ não, mắt, họng nên chấn thương 
vùng hàm mặt thường kèm theo tổn thương với các chuyên khoa trên. 

- Cơ bám da mặt một đầu bám vào xương, một đầu bám vào da nên vết 
thương có xu hướng bi toác rộng và mép vết thương bị quắp lại, co kéo làm 
thay đôi các mốc giải phẫu. 

- Mạch máu nuôi dương phong phú, có hốc miệng, mũi, mắt và tai, do đó ít cô 
biến chứng hoại thư sinh hơi và vì thế vết thương vùng hàm mặt có thể 
khâu đóng kín thì đầu (trước 6 giơ) ngay cả vết thương đến muộn (sau 6 giờ) 
nếu làm sạch vết thương thật tốt. 

- Tuyến nưổc bọt và ông dẫn nếu bị đứt dễ gây rò nước bọt kéo dài và gây khó 
chịu cho bệnh nhân. 

- Sẹo sau mổ ỏ mặt dễ bị co kéo làm thay đổi các mốc giải phẫu, ảnh hưỏng 
tham mỹ. 

- Xương hàm trên là xương cô* đinh liền với khối xương sọ bải các khớp bất 
động, là xương xốp, liên quan rất gần với xoang hàm, hốc mũi, hô" mắt và 
nển sọ, ít có cơ đổi kháng bám. Khi bị gảy xương này thương gây chảy máu 
nhiêu và dì lệch của các đoạn gãy là do trọng lực và lực sang chấn. 

- Xương hàm dưới là xương di động nhò có khớp thái dương hàm và nhiều cơ 
đổi kháng bám (nhóm cơ nâng hàm và nhóm cơ hạ hàm) nên khi bị gãy 
thường di lệch nhiều. 

2. Nguyên tắc chung khỉ khám và xử trí chản thương vùng hàm mặt 

2.1. Khảm xét toàn thân để tránh bỏ sót tổn thương 

2.2. Khảm tôn thương vùng hàm mặt bằng nhìn* sờ nắn , dối chiếu so sánh 

để đánh giá thương tổn phần mềm, môi miệng, mũi, mắt và xương hàm. 

2.3. Chụp X quang vùng mật bằng các phim Blondeau, Hirtz, hàm chếch 


73 



(Schuller), hàm thẳng (panorama) để phát hiện dị vật, tổn thương xương, khớp 
thái dương hàm, ngày nay còn chụp CT scan. 

2.4. Xử tri cấp cứu các tình trạng đe doạ tính mạng bệnh nhăn 

2.4.1 . Ngạt thở: thường do các nguyên nhân như: 

- DỊ vật (răng gãy, hàm giả, cục máu đông, dị vật từ bên ngoài...). 

- Lưỡi tụt ra sau. 

- Phù nề vùng sàn miệng, lưỡi do máu tụ. 

- Mất phức hợp móng - lưõi (trong trường hợp vết thương hoả khí). 

- Cần xử trí làm thông đưòng thở ngay bằng cách hút sạch đường mũi, miệng, 
lấy bỏ dị vật, khâu kéo lưỡi ra ngoài. Trong trường hợp khó thỏ do phù nề vùng 
hạ họng, thanh quản thì phải đặt nội khí quản hoặc mở khí quản. 

2.4.2. Chảy máu: chảy máu nhìểư có thể từ vết thương, đứt động mạch lớn hoặc vỡ 
xương nhiều mảnh. 

Cầm máu: 

- Khâu cầm máu tại chỗ 

- Đặt bấc mũi trước và bấc mũi sau. 

- Thát động mạch cảnh ngoài nếu cầm máu tại chỗ không kết quả. 

2.4.3. Choáng: hay gặp là choáng mất máu, choáng chấn thương và choáng nặng 
trong trường hợp chấn thương vùng hàm mặt kèm chấn thương sọ não hoặc đa 
chấn thương. 

Điều trị chông choáng theo nguyên nhân. 

2.4.4 . Chống nhiễm trũng: cần dùng huyết thanh phòng uôn ván hoặc giải mẫn 
cảm, kháng sinh phòng và điều trị nhiễm trùng. 

2.5. Chuyển bệnh nhân lên tuyến trên đê điều trị tiếp, nếu bệnh nhân đang ở 
tình trạng mất tri giác hoặc đang ỏ trong tình trạng đe doạ tính mạng thì phải đê 
bệnh nhân trong tư thế sấp mặt hoặc nghiêng đầu trong quá trình vận chuyển. 
Hút đờm dãi làm thông thoáng đường thở. 

2.6. Xử trí tại chồ: xử trí vết thương vùng hàm mặt nhằm phục hồi chức năng và 
thẩm mỹ. Do vậy cần cắt lọc tiết kiệm, lấy sạch di vật, phục hồi đúng các môc giải 
phẫu. Nguyên tắc khi đóng vết thương là phải khâu kín từ sâu ra nông, từ niêm 
mạc ra ngoài da và xử trí phần xương trước khi khâu đóng phần mềm. 

3. Chấn thương phần mềm 
3.1. Đụng giập 

Do các vật đầu tù va chạm, không rách da, gây tụ máu bầm tím dưói da. 
Loại tổn thương thường là tự khỏi, tuy nhiên để làm nhanh quá trình tan máu và 
phù nề ta có thể dùng các thuôc phụ như: 


74 



a chymotrypsin, Maxilase và các chế phẩm có steroid và không steroicL 
Trong trường hợp tụ máu do vỡ các mạch máu nếu khôi máu tụ do dần 
hoặc không tự tiêu được thì phải mổ ổ máu tụ để lấy đi cục máu đông và 
cầm máu. 

3.2. Xây xát 

Thường là trợt da, đa rớm máu. Nếu vết thương sạch thì rửa bằng nước oxy 
già, thuôc tím và bôi mỡ kháng sinh. Nếu vết thương xây xát có nhiều dị vật bám 
đặc biệt là dị vật có chất màu như than đá thì phải tẩy sạch và lấy bỏ di vật dưới 
gây tê hoặc gây mê. Chải sạch vết thương bằng bàn chải với xà phòng trung tính, 
dùng thìa nạo lấy bỏ dị vật, dùng bơm tiêm to xổi sạch vào vết thương nhằm loại 
bỏ các dị vật nằm ở sâu. Vì nếu không lấy bỏ hết dị vật, khi vết thương lành, sẽ để 
lại các mảng và chấm sắc tố lan vào toàn bộ chiểu dày của da, ảnh hương rất lớn 
về thẩm mỹ. 

3.3. Vết thương rách 

- Vết thương nống: rửa sạch bằng oxy già 5 thể tích hoặc thuốc tím 1/5000, 
lấy bỏ dị vật, dùng dao tách hai mép vết thương và khâu kín. 

- vếi thương thấu miệng: 

4 - Tẩy rửa hôc miệng, lấy di vật. 

4 Khâu đóng kín niêm mạc trước, rửa sạch vết thương bằng oxy già, khâu 
đóng cơ rồi khâu đóng da. 

3.4. Vết thương thiếu rỗng tổ chức 

- Mất rộng tổ chức má - môi thì thực hiện khâu viền mép vết thương bằng 
cách khâu cập niêm mạc với da. 

- Khuyết da rộng không kéo mép vết thương để khâu được, co kéo ảnh hưởng 
đến thẩm mỹ thì phải sử dụng các vạt da quay tại chỗ có chân nuôi tạo hình 
chữ z hoặc ghép da tự do. 

4. Gãy xương hàm trên 
4.1. Phân loại 

Gãy một phần: 

- Gãy xương ổ răng 

- Gãy ngành lẽn xương hàm trên. 

- Găy bờ dưới ổ mắt. 

Gày toàn bộ: 

Gãy dọc: gảy tách ròi hai xương hàm trên. 

Gãy ngang: phân loại theo Lefort. 


75 



• Leford 1: đường gãy dưói hổc mũi đi qua hai bến, ngang mức cuông các rảng 
hàm trẽn qua lồi củ xương hàm trên và 1/3 dưới chân bướm. 

• Leford lĩ: đường găy qua giữa xương chính mũi, qua thành trước xương hàm 
trên (dưới lỗ dưới 0 mắt) dưới xương gò má qua lồi củ xương hàm trên và 1/3 
giữa chân bưóm. 

• Leford III: găy tách rời sọ mặt, gồm các đương gãy sau: 

- Gãy qua chỗ nôi. xương chính mũi và xương trán. 

- Gãy qua thành trong ổ mắt, xương lệ, xương giấy tới khe bướm và 1/3 trên 
chân bướm. 

- Gãy qua vách ngoài ổ mắt (chỗ nối xương trán và xương gò má) cung tiếp gò má. 

- Gãy 1/3 trên xương lá mía. 

4.2. Lâm sàng 

Triệu chứng toàn thân: bệnh nhân có thể bị choáng nhẹ hoặc nặng tuỳ thuộc 
vào tổn thương sọ não kèm theo. 

Triệu chứng tại chỗ: 

• Gãy Leford I: Bầm tím môi trên và ngách lợi, khớp cắn sai, há miệng hạn chế. 

Đau khi ấn dọc từ gai mũi trưốc đến lồi củ xương hàm trên. Dùng ngón tay trỏ 

và ngón cái cầm phía trong và ngoài các răng cửa hàm trên hoặc đẩy nhẹ thấy 

khôi xương di động rõ ràng. 

• Gẫy Leford II: 

- Mặt sưng nề, tụ máu màng tiếp hợp, tụ máu ổ mắt hai bên, chảy máu tươi 
qua mũi (do máu từ trong xoang hàm chảy ra). 

- Khớp cắn sai. 

- Có dấu hiệu di động bất thường của hàm trên qua tầng giữa xương hàm trên. 

• Gãy Leford III: thường có choáng nặng. 

- Mặt phù nề to, bầm tím ổ mắt hai bên (dấu hiệu đeo kính dâm), tụ máu 
màng tiếp hợp, song thị. 

- Có thể sờ thấy các đầu xương di lệch. 

- Khớp cắn sai, tẩng giữa mặt bị đẩy tụt ra sau và xuông dưới. 

4.3. Xquang 

Chụp các phim Blondeau, mặt nghiêng, Hirtz, Waters để phát hiện các 
đường gảy và mức độ di lệch. 

4.4. Điều trị 

- Cấp cứu ; như nguyên tắc chung đã nói trên. 

- Điểu trị thực thụ: 


76 



- Nêu gãy xương hàm trên có tổn thương sọ não kèm theo thì xử trí gãy 
xương hàm trôn khi tổn thương sọ não đã ồn định. 

- Nếu gãy xương Ố răng: buộc cố định bằng chỉ thép, máng nhựa... 

- Nếu gảy toàn bộ: nắn, cố định xương hàm trên đúng khớp cắn bằng cách 
treo xương hàm trên vỏi cung tiếp hoặc mấu ngoài xương trán và cố định 
hai hàm bằng cung Tiguerstedt có móc kéo bàng các vòng cao su. Không 
được cô" định hai hàm khi bệnh nhân đang hôn mê, chảy máu trong miệng, 
lúc vận chuyển bệnh nhân theo đường máy bay hoặc đương biển. 


TEST ĐÁNH GIẢ 


Đúng — Sai 

1 Vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thể đóng kín được 

2 Khó thồ do phù nề vùng hạ họng thanh quản giải quyết 
bằng cách lấy bỏ dị vật, kháu kéo lưỡi da ngoài mà không 
cần đật nội khí quản hoặc mỏ khí quản. 

3 Cần phải cầm máu tại chỗ trước khi thắt động mạch cảnh ngoài. 

4 Không cần xử trí gì vết thương ơ mặt chỉ là xây xát. 

5 Khâu vết thương ở mật theo nguyên tắc là khâu từ sâu ra 
nông, từ niêm mạc ra ngoài da. 

6 Gãy Lefort I hay còn gọi là găy tách ròi sọ mặt. 

7 Cần cô định hai hàm trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến 
trên đặc biệt là bệnh nhân đang bị hôn mê. 

8 Cần chụp phím Blondeau, Hirtz đế chẩn đoán gảy xương 
hàm dưói. 

9 Bầm tím ố mắt và song thị là triệu chứng của găy Lefort L 

10 Nắn xương gãy đúng khốp cắn và cô' định bằng cách treo lên 
xương sọ trong gảy xương hàm trên. 


77 



VIÊM NHIÊM THỐNG THUỪNG VÙNG HÀM MÂT 


I. MỤC TIÊU 

1. Biết nguyên nhân gây viêm nhiễm vùng hàm mặt. 

2. Chẩn đoán và xử trí áp xe vùng má và vùng cơ cắn. 

3. Chẩn đoán sớm và hưống điều trị một bệnh nhân bi viêm tấy toả lan 
vùng sàn miệng. 

II, NỘI DUNG 


1. Nguyên nhân gây viêm nhiễm vùng hàm mặt 

1.1. Viêm nhiễm vùng hàm mật nguyên nhân do ráng 

Biển chứng của sâu răng: sâu răng không được điều trị sè dẫn đến viêm tuỷ 
ráng và gây hoại tử. Môi trường tuỷ hoại tử là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn kỵ 
khí và ưa khí phát triển. Nguồn nhiễm trùng này sẽ lan qua lỗ cuông răng để gây 
viôm xương hàm và viêm nhiễm phần mềm, 

Viêm quanh răng: vi khuẩn từ mủ túi lợi quanh răng sẽ lan qua xương ổ 
răng đe gây viêm nhiễm phần mềm. 

Biến chứng mọc răng: trong thời kỳ mọc ràng có sự xáo trộn của xương hàm* 
và tiêu chân răng sữa, chuẩn bị mọc răng vĩnh viễn do đó có nhiều khe kẽ đê vi 
khuân xâm nhập vào xương gây viêm xương. Đặc biệt khi mọc răng khôn nhất là 
ràng khôn hàm dưới, do đặc điểm là răng mọc phía sau cùng của xương hàm và là 
răng mọc chậm nhất (lúc 18-20 tuổi) do đó ràng này dễ bị mọc lệch, lợi trùm hoặc 
ngầm trong xương hàm nên dễ gây nhiễm trùng. 

1.2* Viêm nhiễm vùng hàm mặt nguyên nhân không do răng 

- Nhiễm khuẩn máu: nhiễm khuẩn qua đường máu và khu trú ở xương hàm 
đạc biệt là xương hàm trên và gây cốt tuỷ viêm. 

- Nhiễm khuẩn từ các khôi u lành và ác tính trong xương hàm. 

- Gãy xương hàm hở. 

” Chấn thương phần mềm và xương vùng hàm, mặt. 

- Tai hiến do nhổ răng: nhổ sót chân răng, giập nát tổ chức nhiều, thủ thuật 
không được vô trùng. 


78 



2. Áp xe vùng má 

Vùng má được giổi hạn bơi: phía trưốc là rãnh mũi - má và môi má, phía sau 
là bò dưới ổ mắt và phía dưổi là bờ dưới xương hàm dưới. 

2.1. Nguyên nhân 

Hay gặp là nhiễm trùng từ các răng hàm nhỏ của hàm trên và hàm dưới, 
ngoài ra củng có thê gặp áp xe di cư mà nguyên nhân từ rảng khôn hàm dưổi (mủ 
từ túi viêm quanh thân rảng khôn đi dọc gđ chéo ngoài của xương hàm dưới và tụ 
lại ở cớ mút gãy áp xe vùng má). 

2.2. Lâm sàng 

Triệu chứng: toàn thân bệnh nhân mệt mỏi, sốt cao 38 - 39°c, có phản ứng 
viêm hạch dưôi hàm. Tại chỗ: nhũng ngày đầu thấy sưng nóng, đỏ, đau vùng má, 
rãnh tự nhiên bị xoá. Khi viêm đã tụ mủ thì bệnh nhân đỡ đau. 

Khám trong miệng thấy: niêm mạc má phồng đỏ. Có thê thấy rằng nguyên 
nhân là một răng hàm nhỏ bị vièm quanh cuống hoặc răng khôn đang mọc có 
viêm quanh thân rãng. Khí mủ đã tụ, sờ thây có dấu hiệu chuyển sóng bằng cách 
dùng ngón tay trỏ và ngón cái để phía trong miệng và ngoài da bóp để tìm dấu 
hiệu này. 

2.3. Điêu trị 

Nhừng ngày đầu cho kháng sính toàn thân, giảm đau, chống viêm. Nếu có 
điều kiện thì mỏ tháo trống tuỷ ráng nguyên nhân. 

Khi chọc dò có mủ thì chích dãn lưu áp xe. Tốt hơn hết là dẫn lưu áp xe qua 
dường trong miệng: rạch niêm mạc má trên chỗ phồng nhất song song vóì cung 
răng. Sau đó dùng kẹp Kochèr chọc vào ổ mủ banh rộng để tháo mủ. Tuỳ thuộc 
ràng nguyên nhán có thể bảo tồn được hay không mà quyết định nhố bỏ hoặc để 
lại. Nếu để lại răng nguyên nhân thì phải giữ điều trị răng như một răng bị viêm 
quanh cuông. 

3. Áp xe vùng cơ cắn 

Vùng cơ cắn được giói hạn bải: phía trước là vùng má, phía sau là vùng 
mang tai, phía trên là bờ dưới cung tiốp - gò má, phía dưối là góc hàm và bà dưới 
xương hàm dưới. 

3.1 . Nguyên nhàn 

Hầu hết do biến chứng từ răng khôn, đặc biệt là biến chứng do mọc răng khôn. 

3.2. Lảm sàng 

- Triệu chứng: toàn thân: bệnh nhân sốt cao, ăn uông khố, mệt mỏi, đau 
nhức, mất ngủ. Tại chỗ: sưng, nóng, đỏ, đau vùng cơ cắn. Sưng có thể lan ra 
vùng mang tai, má, dưới hàm, 


79 



- Khám trong miệng: thấy há miệng hạn chế hoặc khít hàm hoàn toàn. Niêm 
mạc bò trước cành cao xương hàm dưới phồng, sờ đau. Có thể thấy răng 
nguyên nhân là răng hàm lốn hàm dưới bị viêm quanh cuôhg hoặc răng 
khôn hàm dưới đang mọc bị viêm quanh thân răng, mọc lệch hoặc ngầm. 

- Cần chụp phim hàm thẳng hoặc hàm chếch để tìm rảng nguyên nhân. 

- Khi viêm đã tụ mủ, thường là ngày thứ 7 • 10 các triệu chứng toàn thân và tại 
chỗ dịu đi, lúc này sờ có thể thấy dấu hiệu chuyển sóng và chọc dò có mủ. 

3.3. Điều trị 

- Chống nhiễm trùng: cho kháng sinh liều cao, chống viêm. 

- Chích rạch dẫn lưu áp xe: có thể đí vào ổ áp xe theo 2 đường. 

+ Đưòng trong miệng: (khi áp xe nằm ỏ bó sâu cơ cắn) rạch niêm mạc dọc bờ 
trưổc cành cao xương hàm dưới, dùng kẹp Kochèr luồn mặt ngoài cành 
cao và mặt trong cơ cắn để vào ố áp xe. 

4- Đường ngoài miệng: rạch da song song và cách bò dưới xương hàm dưới 
2cm. Dùng kẹp Kochèr luồn mặt ngoài cành cao xương hàm dưói để vào ổ 
mủ, tháo rộng. 

- Nhổ bỏ rảng nguyên nhân. 

4. Viêm tấy toả lan vùng sàn miệng (angỉne de ludwig) 

Đây là viêm hoại tử lan rộng, khòng có giới hạn ỏ vùng sàn miệng. Nhiễm 
khuẩn gồm hai loại ưa khí và kỵ khí phôi hợp do đó tình trạng toàn thân rất nặng 
và tiên lương xấu. Hầu hết các nhiễm khuẩn từ các chân răng hàm lớn hàm dưới 
lan qua xương hàm vào vùng sàn miệng. 

4.1. Lâm sàng 

Triệu chứng toàn thân: 

- Bệnh nhân trong những ngày đầu sốt rất cao 39 - 40°c sau đó xuất hiện 
tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng. Mạch nhiệt độ có thể phân ly; 
bệnh nhân thao cuồng, vật vã khó thở, khó nuốt. 

- Các xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao đặc biệt là đa nhân trung tính, 
urê máu tăng, đường máu tăng, tốc độ máu lắng tàng cao, có thê có albumin 
niệu và đường niệu. Cấy máu có thể dương tính. 

Triệu chứng tại chỗ: 

“ Sưng to vùng dưới hàm sàn miệng một bên sau đó lan nhanh sang bên đổì 
diện. Mặt hình quả lê, da đỏ, căng, chắc. Sờ có thể thấy dấu hiệu lạo xạo hơi 
dưới da (do hoại thư sinh hơi). 

- Trong miệng: miệng ở tư thế nửa há (há không được to, ngậm không được 
kín), lưỡi bị đẩy gồ lên cao và tụt ra sau gây khó thở, khó nuôt và khó 
nói. Nước bọt chảy nhiều, mùi hôi thôi. Trong miệng có thể thấy răng 


80 



nguyên nhân hay gặp là ràng hàm lớn hàm dưới bị chết tuỷ, viêm quanh 
cuông. Vùng sưng có thể lan rộng xuống cổ, ngực, lên vùng cơ cắn, mang tai, 
thái dương. 

4.2. Tiên lượng 

Rắt nặng, bệnh nhân có thể tử vong do khó thở cấp, nhiễm trùng máu, áp xe 
nảo, vièm tắc tĩnh mạch xoang hang hoặc viêm trung thất. 

4.3. Điều trị 

Toàn thân: 

- Chông nhiễm trùng: dùng kháng sinh liều cao, phôi hợp giữa nhóm ,, - 
lactamin và nhóm aminosid có thể cho thêm metronidazol (Flagyl, Klion). 

- Chông viêm: nhóm steriod hoặc các men như Maxilase. 

- Chông truy mạch: dịch truyền. 

- Chông ngạt thỏ bằng đặt nội khí quản hoặc mở khí quản. 

Tại chỗ: 

- Rạch dẫn lưu rộng, càng sớm càng tôt, rạch da từ góc hàm bên này sang bên 
kia kiểu móng ngựa. Làm thông thương giữa các vùng vái nhau. Bơm rửa 
sạch bằng oxy già 5 - 10 thể tích. 

- Đặt dẫn lưu to qua đường rạch và bơm rửa nhiều lần trong ngày bằng 
huyết thanh mặn đẳng trương, oxy già hoặc dung dịch Dakin. 

- Nhổ răng nguyên nhân. 

Phát hiện và điều trị sớm các biến chứng như: viêm trung thất, viêm tắc tĩnh 
mạch xoang hang... 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

1. Ảnh minh hoạ 

2. Overhead 

3. Sinh viên có bài trước. 


81 



TEST ĐÀNH GIẢ 


Đúng - Sai 

1 Viêm quanh cuông ráng là nguyên nhân gâv viêm nhiễm 
vùng hàm mặt. 

2 Thài kỳ khớp răng hỗn hợp dễ gây viêm nhiễm vùng hàm 
mặt nhất. 

3 Rảng khôn hàm dưới ít gây biến chứng viêm nhiễm vùng 
hàm mặt. 

4 Ap xe vùng má chỉ cần điều trị kháng sinh là đủ. 

5 Áp xe vùng má trên rạch dẫn lưu đường ngoài miệng. 

6 Khi áp xe vùng cơ cắn không thấy dấu hiệu há miệng hạn chế. 

7 Dẩn lưu áp xe vùng cơ cắn cần rạch ngay trên vùng cđ cắn. 

8 Không thấy dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc trong viêm 
tấy toả lan vùng sàn miệng. 

9 Tắc thở là nguyên nhân gây tử vong của viêm tấy toả lan 
vùng sàn miệng. 

10 Dẫn lưu viêm tấy toả lan vùng sàn miệng chờ đến khi viêm 
tụ mủ. 


82 



CHĂM SÚC RĂNG MIỆNG BAN DẦU 


I. MỤC TIÊU 

L Hướng dẫn được các biện pháp phòng bệnh ràng miệng. 

2. Chẩn đoán được các bệnh răng miệng thông thường. 

3. Phát hiện sớm các trường hợp ung thư vùng miệng để gửi chuyển khoa. 

4. Xử trí được kỳ đầu các trường hợp cấp cứu. 

5. Biết thực hiện công tác chăm sóc răng miệng ban đầu ở tuyến mình. 

6. Phôi hợp tổ chức được các công tác chăm sóc răng miệng ban đầu ở địa 
phương. 

II. NỘI DUNG 


1. Những vả'n để cơ bản 

1.1. Định nghĩa 

Chăm sóc răng miệng là những hoạt động để giúp đờ, giữ gìn, tái lập sức 
khỏe răng miệng cho một cộng đồng. 

1.2. Nội dung 

Bao gổm 3 hoạt động 

Giáo dục nha khoa: là những thông tin cho cá nhân, tập thể biết vai trò của 
sức khoẻ toàn thân, những biện pháp giữ gìn vệ sinh răng miệng, các cách đề 
phòng các bệnh răng miệng, nhằm động viên các cá thể và tập thể thực hiện và 
biến nó thành thói quen. 

Hoạt động phòng bệnh: nhằm hưống dẫn các biện pháp để ngăn chặn sự 
xuất hiện và phát triển của các bệnh ráng miệng. 

Hoạt động điểu trị: nhằm mục đích phát hiện sớm bệnh răng miệng, ngãn 
ngừa bệnh nặng lên, sửa chữa tổn thương do bệnh gây ra, lập lại hiệu quả chức 
năng của hệ thông răng miệng. 

1.3. Mục tiêu 


Phòng bệnh răng miệng. 

Phòng bệnh vùng quanh răng. 
Phòng bệnh ung thư vùng miệng. 


83 



1.4. Mạng lưới làm cổng tảc chăm sóc ráng miệng ban đẩu tuyến cơ sở 

Tuyến cơ sỏ: 

Phòng nha khoa tại trường học 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Y tế tuyến xã 

Y tế cơ quan 
Tuyến chĩ đạo: 

Tuyến huyện, tỉnh, trung ương làm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, giám 
sát tổng kết. 

1.5. Mục tiêu năm 2Ỡ0Ỡ 

1990 - 1995: 15% học sinh phổ thông cơ sả (PTCS) (khoảng 2 triệu học sinh) 
được chăm sóc rãng miệng ban đầu. 

- Giảm tỉ lệ sâu ràng xuống 30%. 

- Giảm tỉ lệ viêm lợi xuống 40%. 

- Nảm 2000: 80% học sinh PTCS được chầm sóc răng miệng là chỉ tiêu lý 
tương nhất và tót đẹp nhất. 

2. Giáo dục nha khoa 

Các nội dung giáo dục cho cá nhân: 

- Giáo dục chải răng. 

- Giáo dục cách dùng chỉ tơ nha khoa. 

- Giáo dục cách tự kiểm tra và chủ động khám kiểm tra. 

Các nội dung giáo dục cho tập thể. 

- Tránh ãn nhiều đường, ăn vặt, ãn đương trước khi đi ngủ. 

- Không nghiện ản trầu, hút thuốc lá, nghiện rượu. 

- Chải răng ít nhâ't ngày một lần trước khi đi ngủ. 

- Úng hộ việc fluor hoá nước uống. 

- Tự kiểm tra răng hàng ngày, kiểm tra răng miệng 6 tháng một lần. 

- Lấy cao răng 6 tháng một lần. 

Hình thức giáo dục: 

- TỔ chức những chiến dịch vận động sức khoẻ răng miệng. 

- Giáo dục tại các trương phể thông cơ sả. 

- Giáo dục tạí phòng khám sản. 


84 



Trước và sau khi đẻ: 

- Hướng dẫn chế độ ãn cho sản phụ trước và sau khi đẻ 

- Hưóng dẫn vệ sình rảng miệng cho sản phụ 

- Hướng dẫn chế độ ăn cho trẻ sơ sinh. 

- Hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng cho trẻ sờ sinh, cho bà mẹ. 

- Phát hiện những bất thường về răng miệng. 

3. Các biện pháp phòng bệnh rảng miệng 
3.1. Cảc biện pháp phòng bệnh sâu răng 

Sâu rãng là một bệnh rất phổ biến trong xã hội nó được coi là tai hoạ thứ ba 
của loài người, sau các bệnh ung thư và tim mạch. 

Gần đây khoa học đã giải thích được nguyên nhân và cơ chế bệnh sâu răng 
như sau: 



Sơ đổ White: căn nguyên của sâu răng 

Rồng: hình thải, dinh dường, các vỉ tố, mức độ khoáng hoá. 

Vi khuẩn: chủ yếu là Streptococcus mutans 

Chất nển: vệ sinh răng miệng, sử dụng thuốc. 

pH ; vùng trao đổi quanh răng, pH: 4,5 - 5 gây tổn thương bề mặt. 

Nước bọt: khả năng trung hoà đệm của nước bọt chống sâu răng. 


85 



Dựa trên cơ sơ đả nắm được nguyên nhân và cơ chế sình bệnh sinh sâu ràng, 
khoa học đă tìm ra được các biện pháp phòng bệnh sâu răng dựa trên 3 hưổng sau: 

3.1.1. Giảm mảng bám vi khuẩn 

• Phương pháp cơ học: chải răng đúng lúc, đúng cách, dùng chỉ tơ nha khoa để 
làm sạch kẽ rãng. 

• Phương pháp hoá học: xúc miệng bằng dung dịch kháng sinh clorhexidin 1%. 

• Phương pháp sình học: dùng vaccln phòng sâu răng: 

3.1.2. Tàng cường sức đề kháng của răng 
Sử dụng thuốc có tác dụng: 

- Tảng cường sức đề kháng của men răng 

- Kháng khuẩn, nồng độ cao có tác dụng diệt khuẩn. 

Các cách sử dụng thuốc: 

• Dừng thuốc toàn thản có tác dụng đôi vối cả răng đang hình thành và răng đã 
mọc. Bon cách chính để cung cấp thuổc toàn thân: 

(1) Thuốc hoá nước cộng đồng 

Điều chỉnh nồng độ thuốc đến tôi ưu cho sức khoẻ của răng: nhà máy nước 
Thủ Đức thành phô" Hồ Chí Minh điều chỉnh nồng độ thuôc là 0,7 ± 0,1 ppm (bắt 
đầu năm 1991) sau 3 năm giảm tỉ lệ SR ở trẻ 12 tuổi là 30%. 

Các ưu điểm của biện pháp: 

- Rẻ tiền, hữu hiệu và công bằng nhất đối với một nhóm người rộng lớn. 

- An toàn. 

- Khồng đòi hỏi sự hợp tác của người sỏ dụng. 

- Lợi ích của thuốc hoá nước uống sẽ kéo dài suốt đòi nếu dùng liên tục. 

- Giảm phí tổn chữa răng. 

- Giảm tỉ lệ sâu răng. 

(2) Thuổíc hoá nước ố trường học: dùng ỏ những vùng không có hệ thông 
nước máy. 

(3) Dùng thuốc để bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày, Dùng cho những vùng 
có nồng độ thuốc trong nước thấp. Dùng cho trẻ từ 0 đến 16 tuổi. 

(4) Thuốc hoá muôi ãn: 

• Các biện pháp dùng thuốc tại chỗ bôi trực tiếp thuốc lên răng đà mọc có các 
cách sau: 

- Dùng kem đánh răng có thuốc. 

- Súc miệng bằng dung dịch thuốc natri 2% tuần một lần. 


86 



- Dùng các dung dịch đánh răng có thuôc. 

Thay đổi hoặc kiểm soát các thói quen ản uống: 

- Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý. 

- Hướng dẵn sử dụng đường đúng lúc, tránh ăn vặt ăn đường trước khi đi ngủ. 

- Khuyên khích giảm dùng thức ăn có đương. 

3.1.3. Trám bít các hỗ rãnh: là biện pháp tốt nhất để phòng sâu răng ở các hô' 
rãnh, làm ngừng sâu ràng chớm phát triển hay các tổn thương nhỏ ố các hố rành 
của răng. 

3.2, Các biện pháp phổng bệnh vùng quanh răng 

Nguyên nhản gảy bệnh vùng quanh răng: 

- Nguyên nhân chính: 

Vi khuẩn ơ mảng bám răng. 

Yếu tô" miễn dịch. 

- Nguyên nhân phụ: yếu tô' sang chấn. 

Các biện pháp phòng bệnh: 

- Giảm mảng bám vi khuẩn bằng các cách: 

+ Lấy sạch cao ráng. 

+ Đánh răng đúng phương pháp, đúng lúc và dùng chỉ tơ nha làm sạch kè răng. 

+ Làm mất các bẫy mảng bám răng (các lỗ sâu mặt bên hàn sai, cầu chụp 
ràng sai qui cách v.v...). 

- Sửa chữa và làm giảm các yếu tô' sang chấn. 

- Nhổ hoặc cô' định các răng lung lay. 

3.3. Phòng các bệnh ung thư vùng miệng 

Đặc điêm của ung thư vừng miệng: 

- Chiếm tỉ lệ cao trong các loại ung thư. 

- Tổn thương ung thư vùng miệng khu trú ỏ nhũng vùng dễ khám dễ phát hiện, 
nếu được chú ý. Nếu phát hiện sớm điều trị sớm có thể khỏi vói tỉ lệ cao. 

- Ung thư vùng miệng khu trú ỏ những vùng có nhiều mạch máu, bạch mạch 
nên dí căn sốm. 

- Ưng thư vùng miệng thường gặp ở những ngươi tuổi từ trung niên trỏ lên, 
nhũng người nghiện thuôc lá. 

Các biện pháp phòng ung thư vừng miệng: 

Tuyên truyền giáo dục: dùng thông tin đại chúng phổ biến cho nhân dân 
nhửng hiểu biết thông thương vể ung thư vùng miệng, giải thích tác hại của thuôc 


87 



lá, rượu đôi với ung thư vùng miệng. Hướng dẫn các biện pháp tự kiểm tra vùng 
miệng thường xuyên. 

Các biện pháp phát hiện sớm những tổn thương nghi ngờ ung thư và tổn 
thương ung thư giai đoạn đầu: 

Để phát hiện sớm các ton thương ung thư vùng miệng cần phổ biến cho các 
cán bộ làm công tác chuyên khoa RHM ở tuyến cơ sở các kinh nghiệm khám, phát 
hiện về mặt lâm sàng các tổn thương ung thư giai đoạn đầu. 

Cần đào tạo và tổ chức thực hiện những biện pháp phát hiện tổn thương ung 
thư đơn giản và hiệu quả ỏ các phòng khám cơ sở. 

Phát hiện bằng cách nhuộm tê bào. 

- Dùng xanh toluidin 1% 

- Kỹ thuật: 3 bưóc như sau: 

+ Lau rửa sạch tổn thương bằng acid acetic 1% hoặc súc miệng bằng nước sạch. 

+ Bôi dung dịch xanh toluidin 1% trong thòi gian 10 giấy đến 1 phút. 

+ Súc miệng kỹ bằng nước sạch hoặc rửa kỹ bề mặt tổn thương bằng acid 
acetic 1%. 

- Quan sát tính bắt màu xanh sẫm là dương tính. 

- Tổn thương bát màu xanh nhạt hoặc không bắt màu là âm tính. 

Phát hiện bàng phương pháp tế bào học là phương pháp đơn giản, vô hại, có 
thể thực hiện được ỏ các phòng khám và cho hướng chẩn đoán nhanh. 

Kỹ thuật: Dùng cây hàn thìa hoặc cây đè lưỡi bằng gồ, nạo trên tổn thương 
nghi ngờ ung thư, phết lên lam kính sạch, rải mỏng, cô' định bằng cách để khô 
hoặc bằng cồn rồi gửi labô tổ chức học để đọc kết quả. 

4. Hoạt động điều trị 

- Quản lý tình trạng sức khoẻ ráng miệng. 

- Khám định kỳ. 

- Sơ cứu kỳ đầu các trường hợp cấp cứu. 

- Lấy cao răng, nhổ rãng lung lay. 

- Điều trị rãng sâu ngà. 

5. Nội dung hoạt dộng chăm sóc răng miệng ban đẩu ở các tuyến xã, nha học 
đường, phòng khám da khoa 

Hoạt động ở cơ sở nha học đường 
Giáorìục nha khoa 

- Mẫu giáo: hướng dẫn chải ràng. 

- Phổ thông cơ sở: đưa vào chương trình chính khoá các bài giảng hưóng dân 
và phòng bệnh răng miệng và giáo dục ý thúc tự giác chàm sóc răng miệng. 


88 



Phòng bệnh: 

- Chải răng sau bữa ãn tại trường phổ thông cơ sơ. 

- Súc miệng phòng sâu ràng bằng dung dịch NF 2%0 tuần một lần. 

- Trám bít các hỗ rãnh ở rảng. 

Điều trị: 

- Khám định kỳ, phát hiện sớm, điều trị đều đặn cho học sinh. 

- Nhổ răng sừa đến tuổi thay, lấy cao răng, điều trị răng chớm sâu. 

Hoạt động tại tuyến xà 

- Chăm sóc ràng miệng cho trẻ em tại trường. 

- Giáo dục nha khoa cho nhân dán trong xả. 

- Phòng bệnh vùng quanh răng. 

- Sơ cứu kỳ đầu. 

- Lấy cao răng, nhổ rãng lung lay. 

Hoạt động tại phòng khám đa khoa khu vực 

- Quản lý tình hình bệnh răng miệng cho nhân dân trong vùng. 

- Chỉ đạo và phôi với y tế xã kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác nha 
học đường tại khu vực. 

- Thực hiện chương trình phòng bệnh vùng quanh ráng. 

- Thực hiện công tác điều trị chủ động. 

- Xử lý kỳ đầu các trương hợp cấp cứu. 

- Khám chừa các bệnh rảng miệng thông thường. 

- Phát hiện sớm các tôn thương nghi ngờ ung thư. 

- Đánh giá hiệu quả, bồi dưỡng cán bộ của phòng khám kèm công tác chăm 
sóc răng miệng ban đầu. 

Hoạt động của tuyến huyện, tỉnh 

- Chỉ đạo hướng dản, giúp đỡ tuyến dưổi thực hiện công tác châm sóc răng 
miệng ban đầu. 

- Thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm chi đạo toàn huyện, tỉnh. 

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả của công taC chăm sóc ràng miệng ban đầu, 
bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

- Phương pháp cổ điển có sủ dụng tranh ảnh 

- Overhead. 

- Có sử dụng tài liệu để đọc trróc. 


89 



TEST ĐÁNH GIÁ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


Đúng - Sai 

Chăm sóc ràng miệng ban đầu (CSRMBĐ) là việc làm của 
các trung tâm y tế đầu ngành. 

CSRMBĐ chủ yếu là điều trị các bệnh rãng miệng, 

Đề phòng bệnh sâu răng không nên dùng các thức ăn có 
đường. 

Dùng các loại hoa quả ngọt dễ gây sầu răng. 

Mỗi ngày nên đánh răng một lần và đánh vào buổi sáng. 

Súc miệng bằng dung dịch Naf 5% tuần một lần để phòng sâu 
răng. 

Dùng vaccin phòng sâu răng hiện nay là biện pháp tốt nhất, 

Để giảm tỉ lệ mắc bệnh sâu rảng cho nhân dân chỉ cần áp 
dụng các biện pháp phòng bệnh cho trẻ dươí 12 tuổi. 

Thuốc chỉ có tác dụng phòng sâu răng cho các răng chưa 
mọc. 

Khám răng định kỳ mỗi tháng một lần là việc cần thiết cho 
mọi lứa tuổi. 

Nhổ rảng sừa đúng lúc là một trong các biện pháp phòng 
bệnh 

Dùng thuôc đánh răng có thuốc có tác dụng phòng sâu răng 
nhưng lại làm đổi màu răng. 

Nên dùng các bàn chải đánh rảng thật mềm để không làm 
mòn men ráng. 

Thuôc lá là yếu tố có thể gây ung thư vùng miệng. 

Ung thư vùng miệng là bệnh có thể phòng được. 


90 



NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 


BÀI GIẢNG RANG HÀM MẶT 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
HOÀNG TRỌNG QUANG 


Biên tập: 

Sửa bản in: 
Trình bày bìa: 
Kt vi tính: 


BS. HẢI YÊN 
BS. HẢI YỂN 
CHU HÙNG 
HUỆ CHI 



In 1000 cuốn, khổ 19 X 27cm tại Xưỏng in Nhà xuất bản Y học. 
Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 23 - 2006/CXB/33 - 271/YH 
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2006. 


♦> ♦> 


Tìm đọc 

Nang và u lành tính vùng miệng - hàm - mặt 
ư ác tính vùng miệng - hàm - mặt 


NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 

Địa chì: 352 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội 
Tel: 04.7625922 - 7625934 - 7.627819 - Fax: 04.7625923 
E-mail; Xuatbanyhoc@fptvn 
Website: www.cimsi.org.vn/nhaxuatbanyhoc 



ton ? II 


GIÁ:.14.000Đ 



